“H2 TANG Ẻ 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI | 


THẠCH PHƯƠNG - NGUYÊN CHÍ BỀN - MAI HƯƠNG 
Sưu tập s Biên soạn s Giới thiệu 


KHO TÀNG 
TRUYỆN TRẠNG 
VIỆT NAM 


(Tập 3) 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
IN LẦN THỨ 3 
2002 


TRUYỆN - 
THỦ THIỆM 


Truyện Tưì TÌUệm s 7 


MẤY NÉT VỀ THỦ THIỆM 


Thủ Thiệm, tên thật là Nguyễn Tấn Nhơn, quê xã 
An Hòa, huyện Hà Đông (sau đổi thành phủ Tam Kỳ) 
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Về năm sinh, năm mất, hiện 
nay không có tài liệu chính xác, nhưng theo ký ức của 
các cháu nội, ngoại trong gia đình ông, thì Thủ Thiệm 
sinh vào khoảng cuối thập niên 40 của thế kỷ XIX và mất 
vào khoảng giữa thập niên đầu thế kỷ XX. 


Quê ông nằm cạnh cửa biển, nên gia đình làm 
nghề đánh cá, thuộc tầng lớp trung lưu, do đó Thủ Thiệm 
cũng có điều kiện học hành và có quan hệ giao du tương 
đối rộng rãi với bên ngoài. Ông đã từng cùng bè bạn 
mang lều chõng, trèo đèo Hải Vân, ra kinh đô Huế dự thi 
hương vởi cái tên mới là Thiệm. Sự kiện này được ông 
nhắc đến trong chuyện Áp giải tù. Đi thi đối với ông thực 
ra là vì ham vui, là dịp để biết chốn khoa trường, đi đó 
đây nhằm thỏa mãn tính giang hồ vặt, thích xê dịch, 
nghịch ngợm hơn là vì tham vọng tìm cách tiến thân 
bằng con đường khoa cử. 


Còn cái tên Thủ Thiệm về sau trở thành như một 
biệt hiệu là do chỗ có một thời gian ngắn, ông giữ 
chức Thủ sắc (giữ sắc thần của làng). Xưa, những 
chúc vị Thủ sắc, hay Thủ bổn (giữ quỹ chung của 
làng) những chức vị dưới các lý hương một bậc 
thường được giao cho những người có chút ít máu mặt 


8 ®.XÀo ràng Truyện Trạng T'ệt Mam 


thường được giao cho những người có chút ít máu mặt 
ở làng, biết chữ để ghi chép sổ sách và có nhà gạch 
nhằm đảm bảo an toàn cho việc bảo vệ sắc thần, 
công quỹ. 


Cái tên Thủ Thiệm gắn liền với những chuyện 
cười, chuyện châm biếm, hài hước của ông được lu 
truyền khá rộng trong vùng, và đương nhiên theo quy 
luật phát triển chung của văn học truyền khẩu, những 
chuyện kể đó được người đời thêm bớt, sửa đổi ít 
nhiều, thậm chí có những sáng tác dân gian khác 
được mệnh danh là của Thủ Thiệm. 


Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn đầy biến 
động lớn lao của đất nước vào nửa cuối thế kỷ XIX, 
anh thanh niên Nguyễn Tấn Nhơn vừa mới lớn có dịp 
chứng kiến nhiều sự kiện diễn ra trong buổi đầu xâm 
lược của thực dân Pháp : Những phát súng đại bác 
của chiến hạm liên quân Pháp - Tây Ban Nha bắn 
vào cửa Hàn, quê hương của ông ngày 1-9-1858. 
Tháng 2 - 1859, thành Gia Định thất thủ. Ngày 5-6- 
1862, triểu đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất - thực 
chất là hàng ước - cắt một phần đất giao cho kẻ thù 
xâm lược. Rồi tiếp theo là các phong trào kháng chiến 
chống xâm lược của các sĩ phu và nhân dân yêu nước 
nổi lên ở khắp Trung - Nam - Bắc. Đặc biệt, các 
phong trào Cần Vương, phong trào Duy Tân diễn ra 
ngay chính trên quê hương ông và cuốn hút cả ông 


Truyện Thủ TÌJệm s o 


cùng tham giaf”, Những năm tháng tiếp theo là cảnh 
sống của người dân dưới ách thống trị của thực dân 
phong kiến nhà Nguyễn với nạn sưu thuế nặng, khai 
thác, bòn rút tài nguyên đất nước. “Từ ngày Tây lại 
của Hàn, Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bông Miêu” 
(ca dao). Đồng thời với những cuộc đàn áp đấm máu 
các phong trào. nổi dậy của quần chúng, là sự xuất 
hiện một lớp tay sai mới, viên chức của “tân trào”. 
Hiện thực ấy đã gợi mở trong tâm trí ông bao nhiêu 
điểu thao thức trăn trở. Chắc chắn rằng không phải 
ngẩu nhiên mà mũi nhọn đả kích, châm biếm sâu cay 
nhất trong truyện cười Thủ Thiệm đều hướng vào bọn 
quan lại tay sai, đám chức sắc làng, tổng đang tác oai 
tác quái trong xã hội nông thôn lúc bấy giờ cùng cái 
tôn tỉ, trật tự đầy những thứ giả hình, những trò 
chướng tai gai mắt.. đang diễn ra hằng ngày. 


Đặc trưng nổi bật trong truyện cười, truyện châm 
biếm của Thủ Thiệm là ở chỗ ông vừa là người đóng 
vai nhân vật chính của truyện. Ông thường tạo ra 
những tình huống gây cười bất ngờ và ngộ nghĩnh, rồi 
tùy theo từng đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể mà có 
cách xử trí linh hoạt, thông minh bằng nhiều biện 


' Một tài liệu cho biết, khi phong trào Duy Tân nổ ra ở 
Quảng Nam, ông đã hăng hái tham gia. Về sau, ông có 
tham gia việc cướp một chiếc tàu “thương chánh” ở cửa 

An Hòa của Pháp. Việc bị bại lộ, ông cùng 7 người khác bị 
chính quyển đương thời xử “quản chế” tại địa phương. 
(Xem Văn nghệ dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng, tập 2, 
Sở VHTT QNĐN, 1986, tr 43). 


1O ®,XÀo tàng Truyện Trạng '?ệt Nam 


pháp khác nhau như : bằng hành động (các truyện Ở 
truồng lên trình quan huyện, Vuốt râu hùm, Món nhậu 
cho đề lại, Quan huyện giả); bằng đối thoại trực tiếp 
(truyện Tấm biển mừng đám cưới, Làm thơ tặng bạn 
học). Cũng có khi vừa kết hợp cả mưu trí và sức mạnh 
của đôi tay (truyện Trừng phạt lý trưởng). 


Trong hệ thống truyện cười Thủ Thiệm, nổi bật 
lên cách tạo tình huống gây cười kết hợp với lối phản 
úng nhạy bén, hóm hỉnh. Bên cạnh loại truyện cười 
có chuẩn bị, có dự kiến trước, hay nói cách khác là có 
phương án vạch sẵn nhằm đưa đối phương vào bẫy 
(truyện cho thầy bói ngủ bàn thờ, Quan huyện giả, 
Cho lý trưởng cầm roi, Chơi biển, Bầy gà có chấm 
phẩm) - mảng này chiếm tỷ lệ không lớn trong toàn 
bộ truyện cười Thủ Thiệm-thì mảng truyện cười đa 
dạng và sinh độngnhất, in đậm tính cách và chất hài 
Thủ Thiệm là loại truyện cười có tính “ứng tác” tại chỗ 
với lối biến báo linh hoạt, sáng tạo. Đó chính là những 
truyện : “Vuốt râu hùm, Ăn chuối bỏ ruột, Không quen 
được mời ăn giỗ, Xông nồi khoai, Vội đi bắt cá, Con 
cu... của tôi v..v.." Ổ đây, chất hóm hỉnh được kết hợp 
một cách khá nhuần nhị với tài ứng phó linh hoạt 
trong từng tình huống cụ thể, làm bật ra yếu tố gây 
cười hợp lý. 


Có vốn chữ Hán tương đối khá, Thủ Thiệm đã biết 
vận dụng kiến thức này như một thủ pháp nghệ thuật 
gây cười để “đánh" vào thói huênh hoang, phách lác 
kệch cỡm của những-kê có chức, có quyền làm cho kẻ bị 
“nếm đòn” nhiều phen phải thâm gan tím ruột mà đành 


Truyện Thì Tiưệm * 11 


phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám ra mặt phản 
ứng. Qua một số truyện cười Thủ Thiệm, một số nhân vật 
tai to mặt lớn bỗng chốc trở thành những con rối thảm hại 
trước con mắt mọi người. 


Vốn là con người hiếu động, Thủ Thiệm không chấp 
nhận cuộc sống đang diễn ra trước mắt ông với những 
công thức gò bó, tù đọng, đông cúng, ông luôn luôn cựa 
quậy, khuấy động nhằm phá vỡ cái không khí oi bức, trì 
trệ đó bằng tiếng cười, bằng những trò nghịch tếu. Một 
tảng không nhỏ tiếng cười của ông nhằm vào những thói 
hư tật xấu của con người, những điều chướng mắt. Đối 
tượng bị ông chế giễu ở đây dường như không từ một ai, 
từ những kẻ có chút chức tước mà huênh hoang, hách 
dịch đến những người đàn bà đanh đá, chua ngoa, từ 
ông bồi tế, ông tiên chỉ ở làng đến gã thầy bói, từ bà mẹ 
vợ đến ông sui gia ngang hàng với mình, và ngay cả đến 
bè bạn, người thân, ông cũng không “tha”. Nếu như thái 
độ của ông không chút kiêng dè quyền uy của đám quan 
lại. thì đối với loại đối tượng thứ hai này, trong tiếng cười 
phê phán hoặc châm chọc của ông vẫn hàm chứa niềm 
yêu mến, nhân từ. Vì vậy mà nhiều khi kẻ bị cười khó có 
thể giận ông, mà dễ bổ qua, quá lắm cũng chỉ là rùa 
thầm ông là “đồ quỷ”. Dường như mọi chuyện đời đối với 
Thủ Thiệm đều có thể “cười” được. Ông dám qua mặt 
quan huyện bằng cách bước vào cửa công đường mà 
không mặc quần một cách hiên ngang, làm mấy tên lính 
lệ phải bụm miệng cười, trong khi đó ông vẫn chiều bà 
vợ làm đôi câu đối dán nơi chuồng heo cúng ông 
Chuồng để cho heo mau lớn ()). 


12 ®.XÃo tàng Truyện Trạng liệt Nam 


Nét cuối cùng đáng ghi nhận là tính lạc quan 
trong tiếng cười Thủ Thiệm. Truyện cười Thủ Thiệm 
mang rõ dấu ấn lạc quan của một tâm hồn yêu đời, 
giàu chất trào lộng. Ông thích cười và cũng thích chọc 
mọi người cười. Ngay cả trước tang vợ, ông đau xót 
thực sự, thế mà khi các bà bạn, các bà hàng xóm nói 
lời an ủi ông trước sự mất mát to lớn ấy, thì ông vừa 
thở dài, vừa chặm nước mắt, vừa nói khôi hài, để các 
bà phải mắng ông là “đồ yêu” !. (Truyện Thiếu chỉ 
chớ thiếu cái nớ thì làm răng ?). Thủ Thiệm lạc quan 
cho đến ngay cả phút biết mình sắp từ giã cõi đời 
trước mặt những bè bạn và người thân (truyện Đến 
chết vẫn giữ nguyên tính cách). 


Truyện Thủ Tiệm * 13 


1. BẦY GÀ CÓ CHẤM PHẨM 


Có một thời, ông thân sinh ra Thủ Thiệm làm lý 
trưởng. Thỉnh thoảng, các chức sắc trong tổng, làng 
đến chơi. Nhà ông có nuôi mấy con gà lông trắng đẹp, 
ông lấy phẩm xanh, đỏ, vàng chấm lên mình mấy con 
gà, con thì 7 chấm, con thì 9 chấm... 


Bữa nọ, có các lý hương đến chơi, ông bèn lấy lúa 
vãi trên sân, kêu đàn gà tới. Mấy vị khách thấy bầy gà 
có đủ màu sắc lạ đẹp mới hỏi. Thủ Thiệm chí vào từng 
con gà có chấm phẩm nói : 

- Con gà này là “cửu phẩm” nề, con kia là “bát 
phẩm” nề, con nọ là “thất phẩm” nề. Tụi này toàn từ 
trong đít rúc ra cả. Mồ tổ chúng nó, ăn thì ăn lúa, 
không có lúa thì cả cứt cũng mổ. Ngó thì đẹp mã đấy, 
nhưng cũng dơ lắm ! 

Các ông lý, ông hương biết là Thủ Thiệm chơi xỏ, 
giận tím ruột nhưng cũng đành cười giả lả, khen bầy 
gà đẹp. 


14 e.Xho tàng Truyện Trạng \'?ệt am 


2. THỦ THIỆM HÁT HÒ KHOAN 


Lão Hương Đại Ï mình có học, thường hay khoe 
chữ, tới thăm Thủ Thiệm và có ý định thách thức ông. 

Vừa bước chân vào ngõ, Hương Đại đã vội vàng 
bảo : 

- Thủ Thiệm, ta biết anh hay chữ, lại còn nghe 
đâu biết hò khoan nữa. Vậy ta đố anh hò một câu mà 
ta đo được một thước, thì ta mới phục. 

Thủ Thiệm mời Hương Đại ngồi uống nước rồi mới 
hắng giọng hò : 

Thương người đến đứng ngõ người, 

Đất mòn chín tấc, thiên hạ cười mười phân. 


Thế là Hương Đại đành chịu thua cuộc, vừa bị 
cười vào mũi. Anh ta uất lắm. 


Đã một phen thua trí, nhưng Hương Đại chưa chịu 
được. Tính háo thắng, sự ganh tị làm hắn cứ cảm thấy 
ngứa ngáy. Bữa kia, đang lúc Thủ Thiệm thay con trai 
cầm cày. Hương Đại tới đứng trên bờ ruộng, bảo :' 


- Này Thủ Thiệm, bữa ni nếu anh chỉ hò một câu 
mà làm con trâu đứng lại thì anh bảo gì tôi cũng chịu. 


Thủ Thiệm nhận lời với điều kiện nếu thua cuộc 
thì Hương Đại phải cày hết đám ruộng cho ông. Hương 


Truyện TÌuÌ Tiện s 15 


Đại nghĩ không thể thua, liền bằng long. Thủ Thiệm 
bèn cất tiếng hò : 


Em không trách mẹ, hờn cha 
Trách cho căn số sinh ra lỗi giờ. 


Chữ "giờ" ở cuối câu nghe như tiếng “hò”, làm cho 
con trâu tức thì dừng lại. Bữa đó, Hương Đại bầm gan xắn 
quần bước xuống ruộng, cày không công cho Thủ Thiệm. 


3. ÔNG RỂ QUÝ HÓA ! 


Trong thời gian đính hôn, Thiệm đi ở rể nhà vợ. Vì 
là người “có học", theo lệ, Thiệm thường không phải 
làm lụng gì vất vả, chỉ lo việc hương khói bàn thờ và 
chăm sóc việc học tập chữ nghĩa, đạo lý thánh hiền 
cho mấy cậu em vợ. 


Một bữa kia, bà mẹ vợ bảo Thiệm lo đâu vào đấy. 
Lễ vật cúng kiếng bày xong, bà mẹ vợ thắp hương lâm 
râm khấn vái. Khi bà vừa cuối xuống lạy, Thiệm bước 
vội vào, nhón tay bốc liền hai cái trứng gà nhuộm 
phẩm đỏ? rồi lên ngay ra. 


f? Thao tục xưa, trong dịp cúng đất đai, người ta thường nấu xôi 
gấc và nhuộm trứng gà màu đỏ. Khi cúng xong, có dành một 
phần vật cúng đem thả trôi sông. 


1S ® KÀe tàng Trưyện Trạng \?ệt Nam 


Lạy xong, bà mẹ vợ nhìn lên bàn, thấy mất hai cái 
trứng, trong lòng nghỉ hoặc, nhưng đành làm thình. 


Cúng xong, bà mẹ vợ bảo Thiệm đem "lễ" đi thả 
trong bẹ chuối, cho trôi sông”). Thiệm lễ phép vâng 
lời. Ra khỏi ngõ, Thiệm gọi đám trẻ con lại, đem "lễ tạ 
thần” và hai cái trứng gà cho chúng ăn hết, còn mấy 
đồng tiền kẽm thì nhét vào túi, lại còn giả bộ khấn : 

- Thần có linh thì độ trì giúp đỡ tui gặp nhiều may 
mắn khi làm rể làng này. 

Chàng rể “báng bổ thần linh" ấy cuối cùng cũng 
cưới được vợ. 


4. BỚ CHA ! CHẠY BỚ CHA ! 


Hồi Thiệm chưa đến tuổi 20, một hôm, có việc đi 
lên Cây Trâm!? bằng đò. Trên đò có lão chánh tổng. 
Thiệm đến đứng gần lão. Gần cập bến, chủ đò thu 
tiền. Thiệm nói với chánh tổng : 


- Thầy đưa tiền em trả cho ông lái. Thầy khỏi 
bước lui, cực ! 


°) Theo tục xưa, trong dịp cúng đất đai, người ta thường nấu xôi 
gấc và nhuộm trứng gà màu đỏ. Khi cúng xong, có dành một 
phần vật cúng đem thả trôi sông. 

'” Cây trâm : Tên một địa danh thuộc xã Tam An, huyện Tam 
Kỳ. 


Truyện Tiuì TÌưệm * 17 

—=-............/lcaá.cÝcÝỶt 

Chánh tổng đưa tiền. Thiệm trả tiền đò cho mình 

và chánh tổng rồi bước lên bờ. Dưới đò, một cô gái 

bước lên sau Thiệm. Thiệm đưa tay bóp vú cô gái, rồi 
bỏ chạy, vừa chạy, vừa ngoái cổ lại trêu : 


- Bớ cha chạy bớ cha ! 


Mọi người xúm lại chửi viên chánh tổng không biết 
dạy con. Chánh tổng phân bua : “Thằng đó đâu phải 


con tôi”. Nhưng không ai tin. 


5. MẶT THẰNG RỂ ĐÂY ! 


Đám hồi vợ của Thiệm đi từ làng ra; đi ngang qua 
một đám thợ cấy đang làm việc dưới ruộng. Thủ 
Thiệm đi tụt lại sau xa. Mấy cô thợ cấy ngừng tay, rối 
rít hổi nhau : 

- Chà không thấy mặt thằng rể đâu hết ? Chắc rể 
xấu quá trốn rồi. 

Chiều, trở về đường cũ, đám thợ cấy vẫn còn. Thủ 
Thiệm cởi quần, ngồi chòm hổm trên bờ ruộng la to : 

- Rể đây ! Mặt thằng rể đây, mời coi đi I 


Mấy cô thợ cấy che mặt quay về hướng khác. 


18 e XÀo ràng Truyện Trạng 1'?ệt Nam 


k———————_—_———_—_—_—_—_—___—_ÌÏE__——_—_—_—_—_—__——ề-ễ. 


6. MÈO ĂN TRỨNG 


Thủ Thiêm về làm rể, tới bữa gần đến lúc dọn 
cơm, Thủ Thiệm giả bộ mệt, lên ván đắp chiếu nằm. 
Vợ Thủ Thiệm bưng mâm cơm lên, giữa mâm có chén 
nước mắm, bỏ cái trứng vịt đã bóc vỏ. Thủ Thiệm vạch 
nang chiếu dòm chừng, thấy vợ vừa quay lưng đi 
khuất, bèn lẹ làng thò tay bốc trứng rồi nằm thu mình 
lại trong chiếu. 


Ông nhạc ngồi vào mâm, thấy chén nước mắm 
không, kêu hỏi con gái : 


- Răng chỉ có nước mắm không 2 

Vợ Thủ Thiệm tử nhà dưới chạy lên vừa nói : 

- Dạ có.. | 

Nhìn lên mâm cơm, chị ta bối rối và nói ấp úng : 
- Dạ, dạ, chắc mèo ăn mất rồi ! 


Hai cha con hè nhau lấy cây đánh mèo một trận, 
trong khi đó Thủ Thiệm nằm trong chiếu cười mỉm một 
mình. 


Truyện Thủ Tiệm s 19 


7. NÔI NGHĨA ĐỊA 


Vợ Thủ Thiệm đề con trai, nhà không có nôi, bèn 
trách chồng : 


- Anh tệ quá, chẳng lo sắm cho con được cái nôi I 
Thủ Thiệm liến thoắng : 


- Bà đưa tiền đây tôi đi mua ngay I 


Thủ Thiệm lận tiền vào lưng quần, ra quán đầu 
làng ngồi uống rượu. Lúc quay về, ngang nghĩa địa, 
Thủ Thiệm rảo qua, kiếm một cái nôi vứt ở mấy gò 
mả, phủi sạch bụi đất rồi mang về. Vợ Thiệm hỏi : 


- Răng nôi cũ quá vậy 2 
Thủ Thiệm đáp : 


- Cũ mới hên, con người ta nuôi được béo tốt, giờ 
để lại cho mình quý lắm rồi ! 


Vợ Thiệm yên tâm hằng ngày đặt con vào nôi ru 
ngủ. Mãi đến hôm sau ngày thôi nôi con, Thủ Thiệm 
mới kể chuyện lại rồi bảo : 


- Có sao đâu mà ! 
Cả hai vợ chồng cùng cười. 


2O se .Xho ràng Truyện Trạng Tệt Nam 


8. CÂU ĐỐI CÚNG “ÔNG CHUỒNG” 


Hồi trước, trong dân gian có tục cúng “Ông 
chuồng”) vào tháng bảy. 

Năm nọ, bà Thủ Thiệm theo lệ, định đi chợ sắm 
sửa đồ cúng. Thủ Thiệm can, nói rằng ông sẽ làm câu 
đối dán chuồng heo hiệu nghiệm hơn cúng. Nói xong, 
Thủ Thiệm lấy bút nghiên, giấy điều vẩy kim nhũ, viết 
ngay câu đối bằng chữ Hán như sau : 


Trường trường, trưởng trưởng, trường trường trưởng 
Trưởng trưởng, trường trường, trưởng trưởng trường? 
Thủ Thiệm giải thích cho vợ : nuôi heo chỉ cần nó 
lớn và dài là tốt. Ông chuồng giỏi thì cũng đến "dài 
dài, lớn lớn” vậy thôi. 


® (Ông chuông : tức ông thần chuông heo, chuồng trâu bò. Theo 
tín ngưỡng dân gian, cúng thân chuồng thì súc vật sẽ ham ăn, 
chóng lớn, không bị dịch bệnh. ‹ 

® Trường : Tiếng Hán là dài, Trưởng : Tiếng Hán là lớn. Dài và 
lớn là hai yêu câu phát triển của vật nuôi. 


Truyện Thủ Tiệm e 2J 


9. THỦ THIỆM ĐÁNH CÁ 


Làng bên có một cái ao rất lắm cá. Bọn Hương, lý 
trong làng bèn xung công để dễ bề cùng nhau đanh 
chén. Chúng cho dựng một cái bảng gỗ : “Cấm câu cá”. 

Thủ Thiệm và người con trai lớn vác chài lên vào 
đánh cá ở ao. Được báo, hương kiểm làng nọ chạy tới 
quát tháo om sòm, đòi bắt cha con Thủ Thiệm. 

Thủ Thiệm tay giữ giỏ cá, tay khoác khoác, lễ 
phép thưa : : 


- Dạ.. dạ.. làng cấm câu cá, còn cha con tui tới đánh 
vài mê chài về ăn qua bữa, chớ có dám câu đâu ạ ! 


Nói xong, cha con Thủ Thiệm từ tốn cáo lui, còn 
hương kiểm thì tưng hửng đứng nhìn theo lắc đầu. 


10. CÁI NÓN CỦA TƯI... BỎ QUÊN ! 


Làng của Thủ Thiệm ở sát biển. Thường, mỗi buổi 
sáng sớm, các bà các cô ra bờ biển mua cá, rồi gánh 
ra chợ bán. 

Một sáng nọ, Thiệm cắp theo một cái nón lá mới 
vừa mua ở chợ chiều hôm trước, ra bãi biển. Thiệm 
nằm dài trên bãi biển, lấy cát phủ kín toàn thân, chỉ 


22 e.XÀo tàng Truyện Trạng 'ệt Nam 

TT c noaaaasmswaeccecascoegssysmegoessilSnandsisoinbesgbl 
chừa khoảng từ rốn xuống đến bắp vế. Khoảng da thịt 
trần trụi đó, Thiệm lấy cái nón lá úp lên trên nằm chờ... 


Các bà, các cô đi ngang qua đó, thấy cái nón mới, 
động lòng tham, một cô chạy lại, giọng bả lả : 


- A, cái nón mới của tui bỏ quên chiều hôm qua, 
nay còn đây ! 


Bỗng thấy “cớ sự" lồ lộ trên cát, chị ta xấu hổ quá, 
vứt nón bỏ chạy, không dám ngoái cổ lại. 


Thủ Thiệm thản nhiên lấy nón úp lên “của quý” 
nằm chờ các bà, các cô khác tới lượm..” chiếc nón bỏ 
quên'!. 


11. VỘI ĐI BẮT CÁ 


Hôm khác, làng đang nhóm ở đình, Thủ Thiệm có 
việc đi ngang qua. Thấy Thủ Thiệm, các vị lý, hương 
gọi ông vào đình và bảo : Nghe tiếng lâu nay Thủ 
Thiệm có tài nói láo, vậy trong dịp này, hãy trổ tài nói 
láo, nếu làng mắc lỡm, sẽ thưởng cho 15 ang lúa 
giống. Thủ Thiệm lể phép thưa : 

- Trình làng, cám ơn làng lắm, nhưng xin để cho 
dịp khác, bữa nay tôi bận lắm. Dạ, chẳng giấu gì làng, 
họ đang tháo bàu. Tôi phải chạy vội về nhà kiếm cái 


Truyện TÌuÌ Tiện s 23 


giỏ đì bắt mẻ cá về cho tụi nhỏ nó ăn một bữa. Dạ xin 
làng cho tôi bận” khác vậy. 


Mấy vị lý, hương nghe nói tháo bàu ao cũng ham 
lợi, vội vàng chạy về, người xách mơn, kẻ cầm giỏ, hối 
hả chạy ra bàu để bắt cá. Tới nơi, họ thấy nước bầu 
vân đầy nguyên, chẳng ai tháo mà cùng chãng ai tác 
bầu gì cả. Mọi người đang càu nhàu thì Thủ Thiệm 
bước tới miệng cười vui vẻ. 


- Dạ, xin làng đong lúa thưởng cho tôi I 


Các vị lý, hương đưa mắt nhìn nhau đành thua 
cuộc. 


12. MUA QUẦN 


Chợ Vạn Tam Kỳ có một mụ chủ cửa hiệu bán 
quần áo rất chua ngoa, thường lừa gạt khách hàng, 
nhất là khách ở quê ra. 

Bữa nọ, Thủ Thiệm lên huyện, ghé nhà một 
người quen. Trời mưa, Thiệm tay cầm dù, đầu chít 
khăn đóng áo dài nhiễu đen, trông rất chững chạc, 
đàng hoàng. Bên ngoài, Thiệm khoác thêm một cái 
tơi Huế chằm khá đẹp. Thiệm đi đến cửa hiệu của 


t Bận khác : dịp khác. 
® Tơi : áo đi mưa ngày trước bằng lá cọ, dài đến quá đầu gối. 


24 s,Xho tàng Truyện Trạng 1iệt am 

TT ni - = naecreneri==mssse-e-f'eiEsdby=-Sudnoitelibfleprieeddi 
mụ kia, hỏi mua một cái quần, ướm lên người thấy vừa 
vặn, Thiệm mặc vào. Xong, quay lưng đi thẳng. Mụ 
chủ hiệu réo lại đòi tiền. Thiệm không chịu trả. Tức 
quá, mụ sai người đi mời phu-lít! đến xử. Thủ Thiệm 
trình bày : 


- Nhờ thầy cai xét cho. Tui từ An Hòa lên đây hầu 
quan, chẳng lẽ không mặc quần. Thiệt tình, tui cũng 
có hỏi mua cái quần, nhưng bà ta nói mắc quá, nên tui 
không mua và đi ra. Rứa mà bả hàm hồ đòi tiền. Thầy 
nghĩ coi ai đời.. 

Anh Phu-lít khám xét, thấy Thiệm chỉ có cái quần 
đang mặc, mới quay lại mắng mụ chủ hiệu là đã vu oan 
cho người ta. Thất lý, mụ ta tức nghẹn cổ. Thủ Thiệm 
đủng đỉnh bước đi như không có chuyện gì xây ra. 


13. MUA TÔM 


Thủ Thiệm lên chơi nhà bạn ở Vạn Tam Kỳ, nghe 
nói ở chợ này có một mụ bán cá nổi tiếng đanh đá, 
chua ngoa, "hàng tôm, hàng cá” còn phải kiềng mặt. 
Thủ Thiệm để bụng chuyện này chờ có dịp cho mụ 
một bài học. 


sư PÖu-lít : Từ tiếng Pháp Police có nghĩa là cảnh sát. 


Truyện Thủ Tiệm ® 25 


Mấy bữa sau, Thủ Thiệm đến hàng mụ kia để 
mua tôm. Ngã giá xong xuôi. Thiệm ngửa hai bàn tay, 
chấp lại, nói với mụ rằng : 


- Nhờ chị đổ tôm vŨ bàn tay tui, chứ tui không có 
chỉ để đựng. Xong, Thiệm bụm mớ tôm đi thẳng. Mụ 
kia chạy theo kêu : 


- Nề, ông tính gạt lường người ta, hay răng đó 2 
Thiệm quay lại 


- Á chết cha, tui quên ! chị này, hai tay tui mắc 
bụm mớ tôm, nhờ chị lấy giùm tiền tôi dắt trong lưng 
quần một tí. 


(Hồi đó, đàn ông thường mặc hai loại quần : loại 
có dây lưng rút và loại quần lưng vận, không có dây 
chỉ guộn lưng quần lại ở trước bụng. Hôm đó, Thủ 
Thiệm chọn mặc loại quần thứ hai). 


Khi mụ hàng tôm thò tay vô lưng quần Thiệm để 
lấy tiền, Thiệm thót bụng lại, chỗ guộn lưng quần bung 
ra, quần tụt xuống. 

Thiệm la bai bải : 


- Ối trời đất ơi I Đương ban ngày, ban mặt, có bà 
con cả chợ chứng dám cho, mà mụ ni dám tuột quần 
tui đây nè ! 


Mụ hàng tôm mắc cỡ quá, vội thối lui ngay và 
cũng không dám đòi tiền nữa. 


26 ®,XÀo tàng Truyện Trạng \ệt Nam 


14. XÔNG NỔI KHOAI 


Một ngày nọ, Thủ Thiệm có việc phải qua làng 
bên. Giữa đường đói bụng, Thiệm chợt thấy ở nhà kia 
có một bà nấu nồi khoai vừa chín, vung mới giở ra, 
khói lên nghỉ ngút, thơm lừng. 

Thiệm bèn giả bị cảm lạnh co ro bước đến, xin 
sưởi ấm. Bà cụ thấy thế động lòng : | 

- Cơ khổ chưa ! Nè, lấy nồi khoai mà xông mồ hôi 
toát ra khỏi ngay ! 

Nói xong, bà cụ tìm mền đưa cho Thiệm. Theo 
như lời, Thiệm ngồi xếp bằng, trùm kín người với nồi 
khoai. Một mình trong mền, Thiệm lần lượt ăn hết củ 
này đến củ khác cho đến no bụng. Xong, Thiệm tung 
mền ra, miệng cám ơn rối rít. Bà cụ ngạc nhiên hỏi : 


- Ủa sao mau lành rứa ? 
Thiệm lễ phép trả lời : 
- Dạ cũng nhờ xông nồi khoai của bà. 


Nói xong, vừa cúi đầu cám ơn, Thiệm vừa rảo 
chân bước thẳng. Bà cụ nhìn vào nồi thấy còn mấy củ 
khoai nhỏ và đống vỏ. Bà quay lại, chẳng thấy Thiệm 
đâu cả. 


Truyện Thủ Tiệm s 27 
—_—_—_—_—_—_—ỄễễễễỂEểỒỐỒ OỒỒỒỒ CC Ồ D 


15. CÂU ĐỐ DỄ... GIẢI 


Thiệm cùng bạn đi chơi, ngang qua nhà một người 
đàn bà quen, ngửi thấy mùi mít chín mới nói bóng gió : 


- Tui nghe nói mít chín mà để lâu trong nhà dễ 
sinh bệnh. 

Bà chủ nhà hiểu ý cười : 

- Ừ muốn ăn mít này, thì để tui đố một câu, nói 
được thì mới cho ăn ! 

Thiệm lắc đầu, khoát tay : 

- Ồ tưởng chuyện gì, chứ tui vốn là học trò, thì đố 
văn, đố mẹo ăn thua chỉ. Thôi, bà cứ cắt mít cho tui ăn 
cái đã, xong rồi hăng hay. 

Bà chủ đành phải chiều theo ý. Ăn xong đâu đấy, 
Thiệm kiếu ra về. Bà chủ nhà không chịu, níu lại : 

- Nè, ở lại đây trả lời câu đố của tui đã chứ. Ăn 
rồi, tính chuyện chạy làng đó, chắc ? 

Thiệm mới giả bộ : 

- À quên ! Bà đố đi và tôi xin sẵn sàng trả lời. 


28 s .XÀo ràng Truyện Trang T?ệt Nam 


- Tại sao người ta nói : “Nam chủ ư khí, nữ: chủ ư 
tuyết"f) người đàn bà nói. 


Thủ Thiệm đáp : 

- Có chi mô ! Bà với tui vô buồng, tuột quần ra coi 
ai đen, ai trắng, biết liền 

Bà chủ nhà xẩu hổ quá, bèn xua tay, đuổi hai 
người : “Thôi đi, đồ trời đánh, đồ ôn dịch, đi đi !” 


16. CON CU .. CỦA TÔI 


Lâu ngày không có dịp đi xa, Thủ Thiệm thấy bứt 
rứt, bèn nẩy ra ý đi bẫy chim cu. Kiếm được con cu 
mồi, Thủ Thiệm ra sức tập cho cu gáy. 


Một buổi sáng, Thủ Thiệm xách lồng cu đi ra miệt 
Hà Lam!) để bẫy cu, vùng này nổi tiếng có nhiều 
chim. Đường xa, lại phải qua đò, Thủ Thiệm để lồng 
cu ở khoang đò cạnh chỗ ông ngồi. Có cô gái vóc 
người đầy đặn, mặt mày sáng sủa bước xuống đò, 
ngồi ngay bên cạnh Thủ Thiệm. Đò mỗi lúc một đông 
người, chổ ngồi cứ bị xê dịch, dồn lần ra phía sau. Mải 
mê nói chuyện, Thủ Thiệm bì đẩy ra chổ để lồng cu 


_—_____—————— 


0) thông thấy chú thích. 
® Địa danh thuộc huyện Thăng Bình. 


Truyện Thủ Thtệm s 29 


mà không hay. Tới lúc đò cập bến, Thủ Thiệm hớt ha, 
hớt hải, lấy tay đẩy cô gái đẹp bên cạnh ra xa : 


- Cô, cô nhớm đít lên cho tui lấy con... cu của tui ra 
đã. 

Cô gái vưa mắc cỡ, vừa cự nự : 

- Ông già nói chỉ lạ rứa 2 Già rồi mà ăn nói kỳ lạ 
thế. 


Thủ Thiệm phân trần với mọi người, vừa đưa tay 
lôi cái lồng cu từ dưới khoang đò lên : 


- Bà con thấy không, cũng may mà con cu của tui 
chưa bị đè bẹp, thế mà cô cứ cãi. 


Mọi người hiểu chuyện, bò ra cười, trong khi cô 
gái thẹn đỏ mặt. 


17. KHÔNG QUEN MÀ ĐƯỢC 
MỜI ĂN GIÔ 


Thiệm cùng mấy người bạn đi chơi xa. Trời đã gần 
đứng bóng mà chẳng có nhà quen, quán xá nào cả. 
Đói bụng, mấy người bạn than rằng. Thiệm vỗ yên : 
“Khỏi lo, trưa ni sẽ có bữa ngon”. 

Gần đó, có nhà có đám giỗ to. Trước ngõ, có 
mấy đứa con nít 4, 5 tuổi đang vọc đất, chơi đùa. Ngó 
trước, ngó sau, Thiệm bồng một đứa xuống con sông 


3Ø ®. Áo tàng Truyện Trạng ]ệt ,Mam 


trước nhà, nhúng nước ướt mèm. Thiệm làm ướt luôn 
chính mình, rồi la lên um sòm. Người trong nhà hốt 
hoảng chạy ra. Thiêm mắng luôn : 


- Các ông các bà làm chỉ trong nhà, không ai coi 
ngó mấy đứa nhỏ, để nó ra bờ sông chơi, sỉa cẳng 
xuống nước, may mà tui vừa mới tới, ba chân bốn 
cẳng chạy ra vớt lên kịp, không thằng nhỏ uống nước 
chết rồi ! 

Cả nhà mừng quýnh, cảm ơn rối rít, mời khách vô 
nhà rửa ráy, thay áo quần, sau đó một mâm cỗ tử tế 
được bưng lên để cám ơn khách. 


18. TUỔI THÂN CỦA CHỊ 


Đang đi đường, Thiệm trông thấy một bà tuy đã 
đứng tuổi, nhưng da thịt mát mẻ, nhan sắc vẫn còn 
mặn mà. Thiệm bèn đến gần, gạ chuyện. Hết chuyện 
này sang chuyện khác, đi lần đến chỗ hỏi tuổi nhau : 

- Chị nè, chớ chị tuổi chỉ mà trông còn trẻ quá 
vậy? 

Người đàn bà nghe khen, sung sướng trong bụng, 
mới nhỏ nhẹ trả lời : 

- Dạ tui tuổi thân. 

Thiệm cũng nói nho nhỏ : 


Truyện Thì TÌuệm s 31 


- Còn tui tuổi Dậu. Chị ạ ! Thân chị như Dậu tui 
khổ lắm ! 


Bà kia kịp hiểu, sượng sùng ngoảnh mặt đi thẳng. 


19. ÁP GIẢI TÙ 


Thủ Thiệm cùng một số bạn học ra Huế thi 
Hương. Lần ấy, Thiệm thi rớt. Khi về, đến nửa đường 
thì ai nấy đều cạn hầu bao. Các bạn bối rối lắm. 
Thiệm nghĩ kế : 


- Không hề chỉ ! Nhưng các anh phải nghe tui, tui 
biểu răng thì làm rứa mới được. 


Các bạn đồng ý. Dốc túi cả bọn, Thiệm gom đủ 
tiền mua một cái cũi nhốt heo. Thiệm bảo một người 
vô ngồi trong cũi, giả làm tù nhân, Thiệm đóng giả vai 
quan dẫn đầu đám sai nha áp giải. Cả đoàn khiêng cũi 
tù đi. Bữa trưa, bữa tối, hoặc đến bất kỳ hàng quán 
nào, Thiệm cũng sai quét dọn chỗ nghĩ, nấu nước, dọn 
cơm cho cả đoàn, kể cả tù nhân ăn. Ăn xong, Thiệm 
nói với chủ quán viết giấy nợ là Nhà nước sẽ thanh 
toán sau và có ghi rõ “sẽ thưởng công cho... vì đã cung 
phụng chu đáo đoàn công cán của triều đình". 


Cứ như vậy, cả đoàn học trò thi, túi rỗng mà vẫn 
ăn uống no nê, hết quán nọ đến quán kia, về đến quê 
nhà, để lại dọc đường bao nhiêu là “biên lai nợ của : 
triều đình". 


32 ®,XRo tàng Truyện Trạng ]ệt.NMam 


20. MỜI BÀ RA NGOÀI TUI 


Thủ Thiệm vào chơi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đang trên 
đường đi, đau bụng, muốn đi ngoài, ông ngó quanh, 
ngó quất không thấy chổ nào kín đáo, bèn ngồi ïa 
ngay bên đường, gần một ngôi nhà. Bà chủ nhà ngó 
thấy, bước ra ngõ chửi luôn : 


- Cái ông tê, người lớn mà còn Ïa vất, không biết 
xấu hổ. 


Thiệm nói : 
- Khoan đã, ïa rồi hãy cãi. 
Ïa xong, Thiệm thủng thỉnh nói : 


- Tui ở ngoài Quảng Nam vô đây cách nhà tui 
năm, sáu chục cây số, răng bà kêu là ỉa vất, hử 2 ' 


Rồi nói tiếp : 

- Xin mời bà, khi mô rảnh ra ngoài tui chơi, và đến 
chỗ tui tự do ïa. Không hề chỉ hết ! 

Bà kia đành quay vô lẩm bẩm : 

- Đồ đàn ông đâu mà hàm hồ, hàm chứa ! 


Truyện Thì TÌưệm s 33 


21. ĂN VỎ BỎ RUỘT 


Một bữa nọ, Thiệm lên huyện, ghé nghỉ mát nơi 
cái quán dưới gốc cây đa dù. Phía ngoài quán có kê 
một cái chống tre. Thiệm ghé đít ngồi ở đó. Ngó vô 
trong, ông thấy có thớt phản lớn, trải chiếu bông đàng 
hoàng, trên có mấy người khách, ăn mặc bảnh bao, 
đang ăn uống, cười nói bô bô. Ngứa mắt, Thiệm mua 
mấy trái chuối, lột vỏ, ném ruột chuối cái bẹt Xuống 


đất, rồi nhâm nhi cái vỏ chuối. Người ngồi bên Thiệm 
hỏi : 


- Ông ni lạ nhỉ, ăn chuối Tại ăn vỏ, bỏ ruột. 
Thủ Thiệm cười . 
- Ăn ở trong ra cái chỉ, khác nào ăn.. 


Đám người sang trọng trong kia dường như chột 
dạ, nên tiếng cười nói tự nhiên im bặt. 


22. KHOAI LANG LEO GIÀN... RA CỦ 


Sau nhà, Thủ Thiệm có trồng mấy vồng khoai 
lang. Thiệm làm giàn và cho dây khoai bò lên. Đồng 
thời, Thiệm mua mấy các nồi đất to, đặt lên giàn để 
dâm cành và tiếp sức cho khoai ra củ trong nồi. Thủ 


34 e.XÀo tàng Truyện Trạng 1‡t Nam 


Thiệm đập bể nồi, rồi chờ đến đêm, lấy nước rứa các 
củ khoai cho sạch. Sau đó, Thủ Thiệm mời mấy vị có 
máu mặt trong làng tới nhà chơi, khoe mấy dây khoai 
lang leo giàn có nhiều củ, Mấy vị có máu mặt thấy 
vậy, rất ham bèn năn nỉ lấy giống cho bằng được. 

Lấy lý do giống hiếm, Thủ Thiệm bán thật mắc. 
Các cụ mua giống dây khoai đem về, làm giàn cho leo 
và kết quả chẳng có củ nào. 


23. HÔN MỘT LÚC... TÁM CÔ GÁI 


Đầu làng Thủ Thiệm có một cây đa lớn. Dưới gốc 
đa, có một quán nhỏ. Thủ Thiệm và mấy bạn chơi hay 
ngồi “nhâm nhỉ" ở cái quán ấy, gọi là “hóng mát”. 
Người qua lại nơi đó cũng đông. Có hôm, nhóm bạn 
rượu của Thủ Thiệm thách : “Ông mà hun (hôn) được 
đám con gái hay đi chợ qua đây, thì tụi tui xin hầu ông 
ba bữa rượu liền". Lúc ấy đang mùa xoải. 

Hôm sau, không nói không rằng, Thủ Thiệm kiếm 
mấy trái xoài bỏ sẵn dưới gốc cây xoài, cách cái quán 
độ vài cây sào. Xong, Thủ Thiệm thản nhiên ngồi 
“nhâm nhỉ” với các bạn. 

Vừa lúc, có một tốp tám cô gái đi qua quán, về 
ngã cây xoài. Thủ Thiệm đợi đám con gái vừa tới dưới 
gốc xoài thì vùng chạy theo, miệng la lớn . 


- Tụi bay hái trộm xoài của làng, chết với tao I 


Truyện Thủ TÌuệm * 35 


Mấy cô gái ngơ ngác đứng lại, Thủ Thiệm chạy 
tới, chỉ mấy trái xoài vương vãi dưới đất : 


- Tụi bay đúng là tuổi thèm chua rồi, xoài hái còn 
vương vãi đầy ra đây. Tao phải đem trình làng thôi ! 


Cả tám cô gái chẳng cô nào chịu nhận tội, còn 
đang lúng túng chối cải, thì Thủ Thiệm bước tới sát 
bên : : 


- Bọn bay sắp hàng một lại, tao mà ngửi miệng 
đứa nào có mùi xoài thì đứa ấy chết ! 


Thế là Thủ Thiệm lần lượt kể miệng “hôn kiểm 
tra" hết cô này đến cô khác, một loạt cả tám cô gái 
đang tơ. 


Xong, Thủ Thiệm ung dung vào quán trong tiếng 
cười ran như pháo nổ của mọi người. 


24. LÀM THƠ TẶNG BẠN ĐỌC 


Đi giãy mả Đức Thầy (Thầy Lánh) về, Thủ Thiệm 
ghé chơi nhà ông Tụng ở Diêm Điền, vốn là bạn học 
thuở nhỏ. Tụng có tính hám địa vị, nhà giàu, ưa đi chơi 
đây đó để kết thân với những người có thế lực. Đứa 
con trai của Tụng học dốt nên đi thi trượt. Tụng bỏ tiền 
mua hàm cửu phẩm văn giai, mở tiệc đãi cả làng. 


Giữa câu chuyện, Tụng bảo Thiệm làm thơ. 
Thiệm nói : 


Š£ ®. Áo càng Thuyện Trạng Tệt (Năm 
—————————_____SDĐ_ 

- Được thôi, chì chớ thơ thì được. 

Nói xong, lái chuyện sang hướng khác. Một lúc, 
Tụng ra sau nhà. Thiệm liếc mắt nhìn xuống nhà dưới, 
cầm bút viết liền hai cầu đối, dản lên cột nhà Tụng rồi 
trở lên ngồi nói chuyện tự nhiên. Khi Thiệm ra về, 
Tụng cũng quên mất lời Thiệm hứa. Quay trồ vô, Tụng 
thấy trên cột nhà có hai câu thơ nôm : 


Cha ở nhà đại du 
Con đi thi đậu trụ “2 
Tụng tức mình chửi : 
- Cha thằng quỷ sứ ! 


25. TẮM BIỂN MỪNG ĐÁM CƯỚI 


Một đám người trong làng nọ, tổ chức khá linh 
đình. 

- Đi dự đám cưới, Thiệm mua một tấm lụa. Viết 
lên đó ba chữ Hán thật lớ : "Miêu bất tọa", làm quà 
mừng cưới. Trong tiệc rượu nhiều người bảo Thủ 
Thiệm giải thích mấy chữ nho đề trên tấm lụa mừng 
cưới. Thiệm chép miệng : 


® Nói lái 


Truyện Thì TÌưệm s 27 


- Chà, có chi khó hiểu đâu mấy ông I “Miêu” là 
mèo, "bất" là chẳng, "tọa" là ngồi. “Miêu bất tọa" là 
mèo không ngồi, mà mèo không ngồi là “mèo đứng”. 
Bà con, cô bác mừng “Bách niên giai lão", “Bách niên 
hạnh phúc”, còn tui thì mừng “Mèo đứng” cũng một ý 

như rứa có khác chi mô. 


Nghe Thiệm giải thích, khách ở mấy mâm rượu 
chung quanh đều bấm bụng mà cười. 


26. CHỦ CHA, HÙNG HE ! 


Thủ Thiệm có nghề bốc thuốc bắc. Một hôm 
Thiệm đi thăm bệnh về, trời đã chạng vạng. Đang đi, 
Thủ Thiệm thấy đằng xa có mấy cô gái đang cởi trần 
tắm ở một cái giếng. Đường làng lúc ấy vắng. Thiệm 
nghĩ bụng : “Cái đồ mất nết !”. 


Lập tức, Thủ Thiệm nghĩ ra một mẹo. Ông lấy 
khăn ra bịt đầu, để khăn phủ xuống hai mí mắt, rồi tìm 
một cái cây bên đường làm gậy, giả làm người đui. 
Xong, sờ soạng, lom khom, từng DƯỢC, ông đi dần tới 
chỗ các cô đang tắm. 


Thủ Thiệm vờ hỏi xin các cô một gàu nước lạnh 
để rửa mặt. Rửa mặt xong, hai mí mắt trên lật lại như 
cũ, Thủ Thiệm đứng thẳng người lên, ngó chằm chằm 
từng cô gái, rồi kêu lên : 


- Chu cha, hung he ! 


38 e,XÃo tàng Truyện Trạng l†ệt .Mam 


Các cô gái lúc bấy giờ mới phát hiện ra không 
phải người đui, hoảng quá, la lối om sòm, chụp Vội áo 
quần chạy trốn. 


27. CHƠI BIỂN 


Mấy người bạn Thủ Thiệm rủ nhau mua vịt nhậu 
mà không mời Thiệm. Bữa sau, Thủ Thiệm mời các 
bạn tới nhà đi ghe ra biển chơi, nhằm đúng bữa trời 
gió bấc, sóng lớn, các bạn Thiệm thắc mắc : 


- Sóng như vậy, sao đi chơi anh Thiệm. 


- Rứa, cứ ra một chút là yên gió thôi, may ra gặp 
ghe lưới nào, kiếm con cá ngon về nhậu chơi ! 


Sóng gió to làm cho thuyền lắc lư, dập dềnh, cả 
bọn say sóng mửa cả ra mật xanh, mật vàng. Trong 
khí đó, Thủ Thiệm là dân đi biển quen nên vẫn tỉnh 
táo. Thủ Thiệm đưa họ vào bãi, cả bọn nằm lăn mê 
mệt. Thủ Thiệm lần lượt cởi sạch hết quần áo cả bọn. 

Lúc tỉnh dậy, cả bọn nhìn quanh thấy dân làng bu 
lại đứng coi đông đen, đông đỏ, còn mình thì trần như 
nhộng. 

Rẽ đám đông, Thủ Thiệm bước đến vờ đánh trống 
lấp : 


- Đứa mô ác nhơn, cởi hết áo quần của mấy thầy, 
để trần truồng giữa gió bấc thế này ? Nhưng mấy ông 


Truyện TRì TMện s 3ø 


có công nhận đi chơi biển trời như thế này mới vui 
phải không ? 


Rồi Thiệm sai người chạy về nhà mình lấy mớ áo 
quần đưa cho các bạn mặc tạm, đồng thời sai nấu một 
nồi cháo trắng bưng ra cho “mấy thầy ăn cho lại sức” 
và bảo : 


Cả bọn biết Thủ Thiệm chơi xỏ, nhưng đành chịu. 


28. HỚT TÓC KHÔNG MẤT TIỀN 


Thủ Thiệm bảo vợ đưa tiền để ông đi hớt tóc. Từ 
nhà Thủ Thiệm đến quán hớt tóc phải đi qua một 
trắng cát. Trời nắng, khát nước, Thủ Thiệm ghé vào 
quán nước chè tươi ăn mấy miếng kẹo đậu phộng, 
uống liền mấy bát, hết sạch cả tiền. Nhưng Thủ Thiệm 
vẫn tới chỗ hớt tóc. Bác thợ đón ông niềm nở và cắt 
tóc rất kỹ lưỡng. Chờ khi hớt xong, Thủ Thiệm bảo bác 
thợ sửa lại mái tóc mai. Ông cứ ngọ ngoạy cái đầu, 
Xoay qua trở lại, rồi đột nhiên nhích người lên. Lưỡi 
dao cạo chạm vào mép tai chảy máu. Bác thợ rối rít 
xin lỗi. 

Chỉ đợi có thế, Thủ Thiệm quát bác thợ vô ý, rồi 
giận dữ vùng vằng bỏ ra về. Còn bác thợ cũng thấy 
mình có lỗi, lại gặp người khó tính đành làm thinh. 


4Ó *.XÀo ràng Trưyện Trạng ệt am 


29. CON RỒNG... TRE 


Một hôm, Thủ Thiệm đi mua tre ở làng xa. Trở về, 
phải vác hai cây tre to, vừa nặng, vừa mệt. Ông đặt 
hai cây tre ngay bên đường, cách cổng làng khá xa, 
rồi thong dong đi về nhà. 


Vào làng, gặp ai, Thủ Thiệm cũng vui vẻ báo tin 
rằng có một đoàn hát với nhiều nhạc cụ, sắp tới làng 
ta biểu diễn. Đoàn lại mang theo một con rồng rất lớn. 
Bây giờ họ đang còn để ở dọc đường ngoài đầu cổng 
làng. Mọi người nghe tin, phần mê hát, phần lại hiếu 
kỳ, nên kéo nhau đi xem, ai cũng muốn tận mắt thấy 
con rồng. 

Khi tới nơi, họ chẳng nhìn thấy gì cả, đoàn hát 
cũng không, mà con rồng cũng chắng có, chỉ thấy hai. 
cây tre lớn nằm ở cạnh đường. 


Có vài người do tính tham, thấy hai cây tre to vô 
chủ, bèn kề vai vác tre về. Sau khi ăn uống xong, Thủ 
Thiệm ra đứng đón ở đầu xóm chờ sẵn và cám ơn rối 
rít rằng “Bà con đã thương Thiệm mà vác giùm hai cây 
tre lớn về tận nhà”. 


Truyện TÌuì TÌưệm *s 41 


30. THÁI QUÁ THÌ PHẢI... CHẤP ! 


Thủ Thiệm đến thăm nhà sui gia. Ông sui làm 
cơm đãi khách, trong mâm có món thịt heo luột xắt 
phay. Thấy Thủ Thiệm ngồi trong mâm cứ mỗi lần gắp 
hai ba lát thịt heo cùng một lúc, ông sui nóng ruột, nói 
khéo : 


- Tình nghĩa sui gia càng ngày càng dài. Con gái 
tui về làm dâu nhà anh, có chi anh đừng chấp... trách ! 


Thủ Thiệm biết ý; người tay vẫn gắp một cách tự 
nhiên, miệng trả lời : 


- Cái chi cũng vừa vừa thì thôi, nhưng fhái quá thì.. 
phải chấp chứ ! f 


°® Ở đây có vấn đề “chơi chữ”. Chấp có hai nghĩa. 

1. Kẹp hai ba cái lại làm một. Thí dụ chấp hai, ba lát thịt 
trong một lần gắp. 

2. Trách cứ, bắt bẻ. 
Thái quó : ở đây Thủ Thiệm còn có ý chê là thịt heo, thái quá 
mồng” nên mới “chấp” hai ba lát lại làm một. 


42 e.XÀo ràng Truyện Trạng 1?‡t /Vam 


31. THỦ THIỆM GẶP ĐỐI THỦ 


Bữa nọ, ông sui của Thủ Thiệm đến thăm, Hai 
bên chuyện trò vuì vẻ. Đến bữa cơm, Thiệm cho dọn 
mâm cơm chỉ có dĩa mắm nục. Ông sui tuy bực, cho là 
Thủ Thiệm khinh mình, nhưng cũng vui vẻ ngồi vào 
mâm, Thiệm vồn vả, lịch sự : 


- Dạ, không mấy khi anh quá bộ tới chơi, mà lại 
gặp lúc nhà không có chi, chỉ có cá nục. Thôi, mời anh 
cứ nhiệt tình. 

Ông sui cười bảo : 

- Mắm chứ cá đâu anh ? 


- Dạ, thì trước khi thành mắm, những cũng là cá 
nục đó chứ anh ! Thủ Thiệm đáp. 


Dạo sau, nhân đi làm thuốc bên làng ông sui, 
Thiệm ghé thăm và cũng được mời ăn cơm trưa. Bữa 
cơm chỉ có một bát gốc tre chặt nhỏ, dầm mắm. Ông 
sui cũng đon đả mời : 


- Dạ, không mấy khi anh quá bộ tới chơi, gặp lúc 
nhà không có chỉ ngoài món măng dầm ni. Mời anh 
thiệt tình cho. 


Thiệm vui về nói : 
- Gốc tre chứ măng chỉ mô anh ! 


Truyện Thì Tiệm s 43 


Ông sui nhẹ nhàng đáp lại : 
- Dạ, thì trước kia nó cũng là măng đó chứ. Để lâu 
ngày, nó rứa đó, cũng là măng hết mà I 


Thủ Thiệm biết là gặp tay cứng cỏi, nhưng cũng 
đành phải làm tỉnh ngồi ăn cơm với nước mắm. 


32. CHO THẦY BÓI NGỦ BÀN THỜ 


Xóm trên có một cụ góa, cỡ tuổi Thủ Thiệm. Mụ 
này hợm hỉnh, khinh người quá thể, cả xóm đều không 
ai ưa. Thủ Thiệm đến chơi, nói với mụ góa : 

- Bậu này, chồng bậu chết cũng lâu rồi, bậu ở một 
mình cũng buồn ! Thôi, bậu lấy qua đi, qua về với bậu 
cho vui cửa, vui nhà. 

Mụ góa nguýt dài : 


- Ngữ ông mà đòi lấy tui ! Làm như cái xứ ni hết 
đàn ông rồi chắc.. Để tui dẹp bàn thờ chồng tui xuống 
đất rồi lấy ông hỉ ! 


Thủ Thiệm không nói không rằng, ra về. 


Một hôm, biết mụ góa đi chơi bên kia sông, nhà 
vắng người, Thủ Thiệm dắt một lão thầy bói đến nhà 
bà ta, rồi bảo : 


- Tui nghe thấy tiếng thầy linh lắm, nên mời thầy 
bói cho vợ chồng tui một quẻ. Bà nhà tui đi chơi ở xóm 


44 *.XÀo tàng Truyện Trạng ]ệt Mam 


trên chưa về. Chứ thầy ngồi chơi, tui nấu cơm mời 
thầy ăn rồi nằm nghỉ, chờ nhà tui về, ta sẽ tính. 


Thiệm lục tìm gạo, nấu cơm và leo lên giường thờ, 
dọn hết đồ thờ xuống đất. Lão thầy bói sau khi ăn 
uống xong xuôi được Thiệm dắt đến giường thờ chồng 
mụ góa. 


Mời thầy lên giường nằm nghỉ. Chắc xế chiều nhà 
tui mới về. 


Lão thầy bói yên chí nằm trên giường thờ, đánh 
thẳng một giấc. Xế chiều, mụ góa về, thấy nhà cửa 
bừa bãi, mâm chén lung tung. Mụ lên nhà trên ngó lên 
giường thờ, thấy lão thầy bói ngáy khò khò. Mụ góa 
tức quá, lôi lão thầy bói xuống, nắm tóc, vừa giựt, vừa 
đánh : 

- Mồ tổ mi, mi ở đâu tới mà dám leo lên giường 
thờ chồng tao mà ngủ hả ? 

Lão thầy bói giật mình sợ quá, lắp bắp : 


- Dạ, dạ.. tui lạy bà. Chồng bà dắt tui về đây, chờ 
bà về để coi quẻ cho bà. Ông dắt tui lên giường này 
nằm ngủ chớ tui có biết chỉ mô ! Chớ ông đi mô rồi 2 
Lạ quá he ! Chớ còn bà thờ chồng mô rứa ? 


Mụ góa chợt nhớ ra, chửi : 


- Tổ cha thằng Thủ Thiệm chớ không còn ai vô 
đây hết I 


Truyện Thủ TÌuệm s 45 


—_—___—_—___________—_———— 


33. DẤU CHÂN ĐI THỤT LÙI 


Có một gia đình coi bộ khá giả không biết ở đâu 
mới đến cư ngụ trong làng. Mấy tháng sau, người 
chồng chết, không rõ vì bệnh gì, còn lại hai mẹ con rất 
kênh kiệu, khinh rẻ người dân quê chân lấm tay bùn. 


Đêm nọ, Thiệm đến nhà hai mẹ con bà này. Từ 
cổng vô, ông đi thụt lùi. Trời nóng, cửa chống lên cho 
mát, hai mẹ con đang ngủ say. Thiêm quở tay lên mái 
nhà, rút một nắm tranh, đoạn lại gần, đưa tay sờ 
soạng. Bà góa và đứa con gái thức giấc hô hoán lên. 
Thiệm cũng la làng. Hàng xóm nghe la, kéo đến đầy 
nhà. Bà góa phân trần : 


- Hai mẹ con tui đương ngủ, lão ta ở đâu tới cứ 
người tui mà rờ lung. 


Thủ Thiệm già mồm cãi lại : 


- Lạ chưa, thiệt là cái dồ già miệng, già mồm. Tui 
chơi về khuya, đến ngang đây gặp bà ni đứng ở ngõ, 
không biết răng bả nắm lưng quần tui kéo, kéo tui đi 
thụt lùi vô nhà. Tới thểm, tui bấu vô cái mái nhà, 
nhưng bị trụt luôn. Tui hoảng hồn la lên, thế là hai mẹ 
con bả cũng la ầm lên. 


Hàng xóm thấy trên tay Thiệm còn cầm nguyên 
một nắm tranh. 


46 s.XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


Họ sách đèn ra ngoài soi thì thấy dấu chân đúng 
như Thiệm nói. Đúng là hai mẹ con bà này dở chứng, 
lại vu oan cho người ta. 


Bọn trẻ con trong làng từ đó đặt vè chế giễu, làm 
cho hai mẹ con bà này xấu hổ phải dọn nhà đi ở nơi khác. 


34. AI CÚNG ? 


Đoàn: hát bội về làng đang chuẩn bị cho đêm hát 
mở đầu. Lựa lúc thiên hạ đang lo cơm nước buổi tối, 
Thủ Thiệm cùng mấy người bạn mặc khăn đen, áo 
dài, mang một cái hương án đến đặt trước rạp hát, 
trên có hai cây đèn bạch lạp lớn, trông rất trang 
nghiêm. 


Gần đến giờ hát, chức sắc trong làng lần lượt kéo 
đến, thấy cái hương án, họ bèn nhẩm nha đi tới, đi lui, 
chờ cho gánh hát làm lễ trước khi mở màn. Ông bầu 
ngồi trong ngó ra, lại tưởng là làng định cúng kiếng chỉ 
đây. Chẳng ai thúc dục ai, hai bên đều tôn trọng lễ 
nghỉ của nhau. Sao bánh lái trên trời đã quay đuôi 
xuống rồi, mà quái lạ chẵng thấy lễ bái chi hết I Ông 
bầu gánh hát chờ mãi lâu quá nóng ruột mới thưa : 


- Dạ, thưa làng, làng bày lễ chỉ, răng chưa thấy 
cúng, để cho bầy tui còn hát trình làng 2 


Chư vị chức sắc mới chưng hứng : 


Truyện TÌuÌ Tiệm s 47 


Ủa, làng có làm lễ chỉ đâu I Chúng tôi cứ tưởng 
đoàn hát các ông bày hương án để mà làm lễ cúng mà ! 


35. ĐI GIẶT RÂU, RỒI MỚI HÁT ĐƯỢC 


Đêm sau, Thiệm rủ mấy người bạn học đến coi 
hát. Thiệm lấy một que tre, đập giập một đầu rồi chấm 
đầu đó vào phân người. Trước giờ hát, Thiệm cùng 
các bạn tìm cách lẻn vào hậu trường, chỗ treo những 
bộ râu tuồng. Thiệm lấy cái que chấm vào từng bộ râu 
làm bộ giải thích ý nghĩa : 


- Đây là râu ông lão nè, đây là râu nịnh nè, đây là 
râu kép từng nè... 

Đến khi ra tuồng, các kép hát mang râu, nghe mùi 
hôi thối, họ coi kỹ té ra phân người. Không ai hát được 
nữa. Đoàn hát đành phải cáo làng, nghỉ hát để giặt râu. 


36. CHIA BÁNH CHO LÝ HƯƠNG 


Lý Hương thường bị dân coi là những kể tham ăn, 
tham uống, nhất là trong các buổi họp làng. Thủ 
Thiệm không ưa cái thói hư này của họ. 


Một bữa, ăn tiệc làng, các Lý Hương vừa mới gắp 
Sơ sơ mấy đũa, Thủ Thiệm bưng mấy đĩa bánh chia 
đều cho từng người trong mâm. Có vị bắt bẻ : 


48 ®.XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Nam 


Ông Thủ làm như cáo hương chức chúng tôi là 
con nít cả hay sao 2 


Thủ Thiệm nói : 


- Đâu dám ! Ăn trước cũng như ăn sau. Chia trước 
để mấy ông hương ăn liền cho ngon miệng đó thôi ! 


Rõ ràng Thiệm coi lý hương là đám con nít tham 
ăn, họ biết thế, nhưng ai nấy đều nín khe. 


37. CHO LÝ TRƯỞNG CẦM ROI 


Một hôm đi chơi về, biết lý trưởng và thằng con 
của y cũng về cùng đường, đang đi phía sau, Thủ 
Thiệm bèn kiếm mấy cái que, lấy phân bôi lên, cắm 
giữa đường, rồi vào một bụi cây gần đó giả vờ ïa vất, 
đít quay ra phía ngoài. 


Một lúc sau, hai cha con lý trưởng đến. Trông thấy 
có người ïa bên đường, lý trưởng ra oai quát : 


- Đứa nào ïa vất đó, tao quất cho mấy roi chừ ! 


Thấy mấy cái que cắm trên đường, lý trưởng tiện 
tay rút một que làm roi. Nghe trong tay nhờn nhờn, lại 
có mùi thum thủm, lý trưởng biết là vớ phải của nợ 
nên vứt roi ngay. Nhìn lên, thì người ỉa vất đã chuồn 
đâu mất. Ngé xuống mấy cái que kia, thì que nào cũng 
đầy phân. Lý trưởng biết có kể chơi khăm mình đây, 
nhung đành ngậm miệng làm thinh, phải đi một đoạn 
dài mới tìm được nước để rửa tay. 


Truyện Thì Thuệm s 49 


38. GÓP NỬA TIỀN XÂY ĐÌNH LÀNG 


Tư lâu, đám hương lý trong làng rất mong xây một 
ngôi đình mới, vì có xây đình thì mới có dịp kiếm chác. 
Thủ Thiệm định bụng sẽ sửa lưng cho họ một vố. 


Trong một cuộc họp làng, đám hương lý cứ xoay 
quanh chuyện làm đình. Thủ Thiệm phát biểu : 


- Nếu làng tính xây đình mới khởi công, tui xin 
cúng cho làng nửa tiền. 


Cả đám hội đồng mừng quýnh, cho rãng Thủ 
Thiệm lâu nay mới chơi ngon, và sau đó họ bắt tay 
chuẩn bị ngay. Đến ngày khởi công, làng sai người 
đến nhắc Thủ Thiệm thực hiện điều đã hứa ở giữa 
làng. Thiệm lấy mười đồng ăn ba”, đem gói ba lớp 
giấy, rồi niêm phong đưa cho người kia, bảo đem về 
nộp cho làng. Khi các quan viên, chức sắc mở ra, thì ai 


°® Thời ấy tiền của nhà Nguyễn có thứ tiền gọi là “đồng ăn ba” 
đúc bằng hợp kim đồng - kẽm gọi là “đồng ăn ba”. Nghĩa là một 
đồng tiền này có giá trị bằng ba đồng tiền kẽm. Cứ hai mươi 
“đông ăn ba” có giá trị bằng một đơn vị tiền lớn hơn gọi là 
“tiên”. Nói cách khác “một tiền” có giá trị bằng hai mươi “đồng 
ăn ba”, và “nửa tiền” có giá trị bằng 10 “đồng ăn ba”. Như vậy số 
tiên góp làm đình của Thiệm giá trị chưa được một bợ gạo. Ở đây 
Thiệm đã lợi dụng từ đồng âm khác nghĩa để lừa đám chức sắc 
trong làng. 


s0 ®.XÀo tàng Truyện Trạng T?ệt am 


nấy điều ngạc nhiên, kẻ nọ ngó người kia. Đúng là vỗn 
vẹn chỉ có mười đồng ăn ba, tính ra là “nửa tiền”, Thủ 
Thiệm đã cúng làng không thiếu đồng nào. 


Việc xây đình vì thế mà phải “đình” lại, vì thiếu 
kinh phí lớn. 


39. ĐỢI MỘT TÍ ! 


—_ Làng khuyết chân thủ sắc, thấy Thủ Thiệm là 
người có chữ nghĩa, bèn mời giữ chức này. Thiệm tử 
chối, nhưng rồi cũng nhận : 


- Thôi được, làng biểu tui thì tui làm. Nhưng tui chỉ 
làm bảy ngày thôi nghe ! Làng nên lo kiếm người khác 
đi. Tui nói như định đóng cột đó ! 


Nửa tháng sau, có buổi rước sắc thần. Cờ xí, chiêng 
trống, kiệu rồng.. đủ cả. Dân làng và các chức sắc đã 
đến đông đủ. Chờ mãi mà không thấy có cái hộp trống. 
Cả làng xao xác. Chánh tổng thì la hét om sòm. 


Mãi sau, Thủ Thiệm mới lững thững đi đến, mặt 
mày tỉnh rụi : 


- Tui đã thưa với làng rồi, mà làng không nghe ! 
tui chỉ nhận làm thủ sắc bảy ngày thôi mà. Chừ trễ rồi, 
rước chỉ kịp nữa ! Thôi, để bữa sau rước cũng được. 
Làng giận lắm, bắt Thủ Thiệm tạ tội với thần một con 
heo đực. 


Truyện TÌuì TÌệm s 51 
—_—ễEễ 
Thủ Thiệm mua một con heo cái, lar:; lông sạch 
sẽ, để nguyên cả con úp lên cái mâm lớn. Đúng như 
thường lệ, Thiệm lấy một miếng lá chuối, đậy lên sau 
đít con heo rớt xuống. Mấy ông làng ngó lên : hóa ra, 
đây là con heo cái, bèn quái hỏi Thiệm. Thiệm thưa : 


- Dạ, dạ mấy cái đứa nhỏ nhà tui nó... Dạ, làng bắt 
vạ gấp quá, lũ nó kiếm heo đực không ra, đành phải 
mua như vậy. Dạ chử lỡ rồi, thôi đành xin tạ làng con 
heo này. Còn tạ thần thì xin khất lại đến năm sau. 


Mọi người tưng hửng, nhưng được bữa thịt nên 
cũng êm.. Thịt heo dọn lên, nhưng lại không có nước 
mắm chấm. Nhiều tiếng réo Thiệm. Ông ta thưa : 


- Dạ, bà nhà tui đem ra ngay bây giờ. Bả còn 
đang đi đái, đợi một tí, xong, bả đem vô cho làng 
chấm ! 


40. TRỪNG PHẠT LÝ TRƯỞNG 


Lý trưởng một làng nọ rất căm Thủ Thiệm vì y đã 
từng bị Thiệm sửa lưng cho mấy trận đau như thiến. 
Hắn dặn bọn tay chân, có dịp, cứ bắt trói Thủ Thiệm 
lại và đánh cho nhừ tử đi, và sau đó “hạ hồi phân giải”. 


Lời đe dọa đó đến tai Thủ Thiệm. 


Một đêm nọ, người kia bổng nghe có tiếng la : 
“Bắt được Thủ Thiệm rồi ! Bắt được Thủ Thiệm rồi !" 
Tiếp đó là tiếng chửi, tiếng đánh thình thịch, tiếng la 


s¿ e,Xho tàng Truyện Trạng \Tệt Nam 


hét om sòm. Dân trong xóm đổ ra coi, thấy lý trưởng 
và mấy người nữa đang đánh, đá một người, vừa đánh, 
vừa nói : “Nó đây rồi ! Đánh đi bay ! Đánh thả sức cho 
tao !°. "Thủ Thiệm”, người bị đánh, miệng bị nhét đầy 
giẻ, cứ ư ở trong cổ họng. Có mấy người cũng vào hùa 
với lý trưởng xông vào đánh hôi. “Thủ Thiệm” bị đánh 
tơi bời Đánh đã nư, lý trưởng sai người đem “Thủ 
Thiệm" ra trói lại ở cột cờ trước đình làng, để đó suốt 
đêm. 


Sáng ra, dân làng lại kéo đến xem thì vô cùng 
ngạc nhiên, khi thấy người bị trói lại chính là lý trưởng ! 
Ông ta vẻ mặt thiểu não bơ phờ, bùn đất trét đầy 
miệng, mũi, đứng không nổi, ông ta chửi không hết 
một câu : “Ð.. mẹ hắn !". 


Thì ra đêm qua, Thủ Thiệm đã giả làm lý trưởng 
cùng với mấy người bạn, đón đường tên lý trưởng đi 
đánh bạc về khuya và trị cho một trận. 


41. NHỨT THIỆN 


Có trát ở trên sức về làng báo cho dân biết để 
đón quan huyện. Các chức sắc trong làng chuẩn bị rối 
rít. Họ bắt dân làng làm lại đường để quan đi cho êm, 
cho sạch, làm phường môn, treø cờ quạt, chuẩn bị 

-mâm cỗ.. Thủ Thiệm xin nhận phần trang trí phường 
môn. Phường môn làm khá đẹp, trên gắn hai chữ nho 
“NHỨT THIỆN" to tướng. 


Truyện TÌì TÌưệm s 53 


Đến đầu làng, quan huyện ra lệnh dừng cán, bước 
xuống đi bộ qua phường môn. Hình như quan có vẻ 
trầm tư, rồi thắc mắc, sai đòi người trang trí đến hỏi. 
Thủ Thiệm được mời đến. Quan huyện cất lời hỏi 
Thiệm. 


- Anh giải thích hai chữ ở trên phường môn cho ta 
nghe thử. 

Thủ Thiệm lễ phép đáp : 

- Dạ bẩm quan, “Nhứt Thiện” có nghĩa là “một 


lành”. Mà một điều đã lành thì trăm điểu cũng “tốt 
lành" ạ 


Quan huyện hỏi tên. Thủ Thiệm xưng tên. Quan 
không nói gì, sắc mặt khi tái, Khi đỏ. Thủ Thiệm lễ 
phép xin lui: 

Mấy bữa sau, ông anh của Thủ Thiệm uống rượu 
hơi ngà ngà say, cười nói bô bô : 

- Cái thằng Thiệm xỏ lá ! Nó cho cả quan huyện 
rúc dưới cái “một lành” (nói lái đó mà) ! 

Lúc bấy giờ, mọi người mới hiểu ra là Thiệm khá 
Cao tay, “chơi” cả quan lớn, mà quan đành chịu. 


s4 eo ràng Truyện Tìang \ệt Nam 


42. DÓNG CHIÊNG MÀ KHÔNG HÁT 


Bọn chức sắc trong làng Phú Vinh cùng rủ nhau 
đến kỳ tế "Xuân Thu") này sẽ rước đám hát về hát 
cho làng xem. Thiệm biết bọn này cho dân xem hát 
còn có ý muốn kiếm chác, nhậu nhẹt, nên tuy rất thích 
coi hát bội, Thiệm vẫn định bụng phá. 


Sắp đến lúc mở màn, bỗng có người hô hoán : 
mất cái chiêng rồi ! Cùng lúc ấy người ta nghe ở đầu 
làng có tiếng chiêng dóng. Phường hát cho người chạy 
lên xem. Đến nơi, chẳng thấy có gì cả. Lại nghe tiếng 
chiêng dóng ở xóm dưới... cứ thế, sự việc kéo dài đến 
gần nữa đêm như một trò ú tim. Khi những người đi 
tìm quay về, thì lại thấy cái chiêng nằm nguyên chỗ 
cũ. Đám chức sắc của làng ngồi ngáp dài, ngáp ngắn 
chờ coi hát, quát mắng bọn phường hát là quáng vịt, 
quáng gà. Có người nghi Thiệm chơi xỏ, tìm đến nhà 
thì thấy ông đang ngáy khò khò trên giường. 


Khuya rồi, đêm hát đầu tiên thế là phải hoãn lại 
đến hôm sau. 


® Xuân Thư : tục xưa ở làng, một năm có hai kỳ tế lớn gọi là Tế 
Xuân và Tế Thu, còn gọi là Xuân Thu nhị kỳ. 


Truyện TMÌ TÌuệm * s5 


43. Ở TRUỒNG LÊN TRÌNH 
QUAN HUYỆN 


Trong làng có người chết đuối. Theo lệ, Thủ 
Thiệm phải lên huyện báo quan cử người về khám 
nghiệm. Lên đến gần huyện đường, Thủ Thiệm cởi 
quần, ở truồng, chỉ mặc chiếc áo dài phủ ra bên ngoài 
và đội khăn đóng. Vào huyện đường, Thiệm vừa bước 
tới, vừa vái quan NA Đám đề lại thấy vậy bụm 
miệng cười : 


- Tên kia, đến quan có việc chỉ mà ăn mặc như 
vậy? 


Thủ Thiệm cứ giả vờ như không nghe, bước lẹ tới, 
tay vái lia lịa. Quan huyện đập bàn, quát ầm ï. Lúc bấy 
giờ Thiệm mới ngó xuống, làm bộ giật mình ú ớ bẩm : 


- “"Dạ.. dạ bẩm quan lớn, làng con có đứa bị chết 
đuối. Hoảng quá, con ba chân bốn cắng chạy lên để 
trình quan. Nôn quá, nên con quên luôn cái quần, xin 
quan tha tội cho con”. Nói rồi, Thiệm quay ra, vừa đi, 
vừa chắp tay vái lia lịa. 


Quan huyện cứ tưởng là Thủ Thiệm hoảng thật. 


số s.XÀo ràng Truyện Trạng Tệt Mam 


44. THỊT HEO ĂN VỚI CHI NGON ? 


Tay phó tổng ở địa phương Thủ Thiệm vốn ưa chà 
chén. Lợi dụng chức vị hắn hay la cà đến nhà này, 
nhà khác để nhậu nhẹt. 


Một hôm, hắn đến nhà Thủ Thiệm gặp lúc người 
nhà Thiệm vừa chia thịt heo về. Hắn giả đỏ xin kiếu!?, 
nhưng Thủ Thiệm mới mời một tiếng, hắn bằng lòng ở 
lại ăn cơm trưa ngay. 


Thịt heo dọn mời khách, xắt vừa đủ đũa®. Vậy mà 
tên phó tổng cứ gắp đến hai lát một, ngốn với rau, khế 
và chuối chát. Thủ Thiệm ngứa mắt lắm, cười cười hỏi 
phó tổng : 


- Tui đố anh, ở đời, thịt heo phay ăn với chỉ mới 
ngon? ~ 
Tên phó tổng kể ra, nào là ăn với rau sống kẹp 


chuối chát, khế, cuốn với bánh tráng, rau muống, nào 
là kẹp cá mòi dầu xé nhỏ có thêm lá sập.. 


®' Xin hiếu : xin phép ra về. 
® Xất uừa đủ đửa : ý nói xắt (thái) lát thịt vừa phải, không quá 
dày mà cũng không quá mỏng. 


The TÌul TÌỆH * 57 

Nghe xong, Thủ Thiệm báo tuốt. Phó tổng hỏi lại. 

Thủ Thiệm thủng thỉnh gắp một miếng thịt, rồi gắp 
thêm một miếng nữa, đặt chung vào chén, rồi nói : 


- Thịt heo mà ăn với thịt heo là ngon nhứt ! 


Phó tổng dường như hiểu ra câu nói xổ của Thủ 
Thiệm nên chột dạ, đằng hắng mấy tiếng. Đôi đũa 
cầm trên tay từ đó cứ lóng nga lóng ngóng. 


45. QUAN HUYỆN GIẢ 


Một dạo, Thủ Thiệm thường đi Chợ Được? buôn 
bán. Một hôm, đến đây ông được biết hai ngày nữa sẽ 
có một vị quan huyện mới ở Huế về nhậm chức. Viên 
tri huyện này sẽ đến Hội An trước để trình kiến công 
sứ Pháp, rồi đi bằng đường thủy về ghé lại Chợ Được. 
Dân Chợ Được nhận trát sức về chuẩn bị đón tiếp 
quan. Thủ Thiệm tức tốc thuê một chiếc ghe, chuẩn bị 
mấy thứ để đóng vai trí huyện, nhờ một số người nhà 
chủ ghe giả làm lính hầu, hứa sau này sẽ hậu đãi. 


Một ngày trước khi viên tri huyện thiệt đến Chợ 
Được, Thủ Thiệm trong bộ dạng quan huyện, cùng 


® Chợ Được : xưa là một địa danh nổi tiếng buôn bán tấp nập, 
phổn thịnh, nay thuộc xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Tính 
Quảng Nam - Đà Nắng. 


58 e,XÌo tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


lính hầu đến. Chức sắc trong làng, tổng được tin, ra 
nghênh tiếp. "Quan huyện” giả giọng Huế, nói : 


- Lễ ra, ngày mai quan mới về như trát sức. 
Nhưng nay công việc ở tòa công sứ đã xong, quan về 
đây sớm hơn một ngày. 


Các chức sắc vâng vâng, dạ dạ rồi sau tổ chức 
bữa tiệc đón mừng quan với heo, gà đã chuẩn bị từ 
trước. 


“Quan huyện" can : 


- Đừng có bày vẽ ra làm chỉ cho tốn phí nghe, trả 
hết lại cho dân ! 


Các chức sắc sợ mất một bữa nhậu phỉ sức với 
quan huyện, nên cố mời quan nghỉ lại trưa, trước khi 
lên đường. 


“Quan huyện” cảm động nói : 


~ Thôi được, các người đã có lòng thì quan chấp 
nhận nghỉ lại, nhưng đừng bày vẽ ra nhiều, chỉ nên 
làm bữa tiệc khiêm tốn đãi làng, không nên phí phạm 
của dân. 


Ăn nhậu xong, “quan huyện" xuống ghe ra về. 
Các chức sắc tiễn đưa tỏ vẻ lưu luyến. 


Ngày hôm sau, đúng như trát sức, viên tri huyện 
thiệt đến. Quan thấy Chợ Được vắng tanh như chùa 
Bà Đanh, giận lắm. Quan sai lính gọi lý trưởng ra quát 
mắng, hỏi lý do. Lý trưởng và các chức sắc ngơ ngác 
ngó nhau, rồi bẩm quan : 


Truyện TÌuÌ Thiệm s 5o 

“~-.. ... ,... ốc... 

- Bẩm, hôm qua có một quan huyện đến đây rồi I 

Quan nói rằng vì đã xong việc ở trên nên-về đây trước 

một ngày, làng đã nghênh tiếp long trọng, chu đáo. 

Vậy chớ quan hôm qua là quan huyện nào, còn quan 
đây là... 


Viên tri huyện tức giận, ngắt lời : 


h Không là chi cả ! Ð.. mẹ, lính đâu 2? Lôi bọn này 
giải về huyện giam hết, rồi xét xử sau. 


Trong lúc ấy “quan huyện giả” Thủ Thiệm đang 
nằm gác chân chữ ngũ, rung đùi ở nhà. 


46. GIAM ĐẦU CHỚ KHÔNG GIAM ĐÍT 


Một dạo tháng ba, có hai chức sắc trong làng 
tranh nhau chức chủ bái lễ tế cá Ông”) hằng năm, vì 
chức này được trọng vọng, lại có an hơn ai. Hai anh 
này tranh nhau đến mức đánh nhau dữ dội. Thủ Thiệm 
bèn chạy bộ lên huyện đường, trình : 


® Lỗ ¿ế cá Ông : Các ngư dân vùng biển, mỗi khi có cá voi chết 
dạt vào bờ gọi là “Ông lụy”, thi thường tổ chức lễ tế và sắm quan 
quách đem chôn cất rất tử tế. Kèm theo lễ này là các điệu múa 
và hát bả trạo. ' : 


60 s,XÀo tàng Truyện Trạng ]?ệt am 


- Bẩm quan, ở làng có hai người đánh lộn, một 
người bị thương, một người bị chết. Con lên trình quan 
về xỬ. 

Tri huyện quát hỏi : 

- Tại sao lên quan mà không có giấy tờ, đơn từ chi 
hết ? 

Thủ Thiệm thưa, vì gấp quá nên không làm đơn. 
Viên tri huyện cho Thủ Thiệm ra ngoài chờ. 


Một lúc sau, có người làng của Thủ Thiệm cầm 
đơn lên trình quan về vụ đánh lộn nói trên. Viên trị 
huyện đọc đơn, rồi ngạc nhiên hỏi người cầm đơn : 


- Vậy ở làng mi có hai vụ đánh lộn cùng một lúc, 
trên cùng một nơi à ? 


Người cầm đơn thưa : 
- Bấm quan, chỉ có một vụ thôi I 
- Viên trí huyện lại hỏi : 
- Chớ vụ nào có người bị thương, có người chết ? 


- Dạ bẩm, không có ai chết hết. Dân làng thấy hai 
người bị thương, đã kịp can họ ra rồi. 


Viên tri huyện cho người gọi Thủ Thiệm vào, hỏi 
tại saø dám nói dối quan. Thủ Thiệm điềm tĩnh nói : 


- Dạ bẩm quan lớn, đúng như vậy đó, có răng con 
nói rứa ! Khi con đứng ở đó, thì hai người đánh nhau 
dữ quá. Người này nói : “Tao sẽ giết mi !”. Người kia 
cũng nói : “Tao sẽ giết mi !”. Như vậy, chắc là không 


Truyện Thì Thiệm * ó1 


thể nào hai người cùng chết được, mà phải có một 
người chết một người bị thương. Con phải chạy ngay 
lên trình quan cho kịp. 


Viên quan biết đây là một trò quấy của Thủ 
Thiệm, nhưng cũng ra oai, kêu lính lệ : 


- Lệ đâu ? Đưa thằng này xuống khám, giam đầu 
nó lại I 


Lính lệ dẫn Thủ Thiệm xuống khám. Thủ Thiệm 
chỉ đứng ở cửa khám, đưa đầu vào thôi. Lính lệ cố đẩy 
Thiệm vào, nhưng Thiệm hai tay giữ chặt khung cửa 
khám, không chịu vào : 


- Quan biểu các thầy giam đầu tui, chứ có biểu 
giam đít đâu mà các thầy đẩy tui vô 2 


Lính lệ lên trình lại quan. Viên trí huyện đành phải 
tha quách Thủ Thiệm cho xong chuyện. 


47. CHỮA BỆNH BẰNG ROI MÓT 


Thủ Thiệm có nghề bốc thuốc bắc. Một bữa nọ, 
Thiệm được mời đến chữa bệnh cho vợ lý trưởng. Lý 
trưởng kể, trước đây, con của y cũng bị hóc cắc bạc 
trong cổ như vợ y hiện nay, được một ông lang cho 
uống một thứ lá chỉ đó, cắc bạc bật ngay ra ngoài. 


Thiệm nói : 


62 ®,Xho tàng Truyện Trạng ]?ệ! Nam 


- Tưởng chỉ chớ chuyện ấy không khó. Ông làm 
cũng được 


Hỏi làm cách nào, Thiệm mới bày : 


- Hễ có ai bị hóc cắc bạc trong cổ họng, ông cứ 
cầm con roi mót quất vào đít, miệng hô ba lần “chánh 
kỳ nhựt" cắc bạc bật ra khỏi cổ liền. 


Lý trưởng biết ngay là mình bị “xổ”, vì cứ mỗi lần đị 
giục nộp thuế, hắn thường quất roi mót vào đít người dân, 
miệng thì hô “chánh kỳ nhựt”, “chánh kỳ nhựt”, có nghĩa 
là ngày mai là hạn cuối cùng phải nộp thuế. 


48. CÒN CHI MÀ THIỆT, GIẢ 


Lo chuyện trật tự xã hội ở làng là chức hương 
kiểm. Nhưng anh này thường hách dịch, ra oai với mọi 
người. Lão hương kiểm trong làng của Thủ Thiệm 
không những đã hách, lại thêm có tính hỗn ăn. 

Bữa nọ, làng cúng, chức sắc to nhỏ và các lão 
nhiêu đến dự cúng có đến trăm người, Thủ Thiệm dặn 
riêng anh giáp đang lo việc bếp núc : 

- Chặp nữa đãi làng, mâm tui ngồi với ông hương 
kiểm, chú dọn bảy đôi đũa thôi nghe. Bữa ni tui ể 
mình, không muốn ăn uống chỉ hết I 


Truyện Thuì Tiưệm s ó3 


Cái lối ăn việc làng hồi trước rất là “ác liệt". Các vị 
ngồi vào mâm không đẩy mười phút, cỗ bàn đã sạch 
sẽ cả. Có người đi dự việc làng, phòng xa, dắt theo 
đôi đũa trong lưng quần. Thiệm ngồi vào bàn là nắm 
lấy bó đũa ngay, so cho mình và sáu người cùng mâm. 
Chỗ lão hương kiểm thì để trống. Sau tiếng mời “cầm 
đũa" của Thủ Thiệm, cuộc “chiến đấu" diễn ra ngay 
tức khắc. Không có đũa, lão hương kiểm kêu “thiếu 
đũa" tíu tít. Nhưng người đông đúc, ồn ào, kể phục vụ 
thì ít, bếp lại ở xa phía sau đình. Kêu đũa không được, 
lão tự đi tìm lấy. Cầm đôi đũa trở lại mâm, lão thấy chỉ 
còn một ít lòng heo, mấy lát thịt mỡ, tô canh khoai 
môn, nước xáo.. 


Thủ Thiệm đon đả mời : 
- Dạ, mời anh hương, chà mâm ni không biết làng 


mua đâu được con heo to quá, mà thịt chắc và ngọt 
quá chừng. Dạ mời anh hương 'thiệt tình" ! 


Lão hương kiểm tức nghẹn cổ, buột miệng nòi : 


.« Các anh “ních”) hết rồi ! còn chỉ mô mà thiệt với 
giả ? L 


® Ních : ăn (tục). 


é4 e.XÀo tàng Thuyện Trạng T?ệt /Mam 


49. VUỐT RÂU HÙM 


Có lầh Thiệm cùng một số bạn học lên huyện. 
Đứng chờ ở sân huyện đường, cả bọn thấy phía sau 
nhà có một người đàn bà đang đưa nôi ru con. Có 
người nói đó là vợ lẽ quan huyện. Bọn học trò mới 
thách nhau. Đứa nào sờ được vú vợ quan huyện, cả 
bọn sẽ thay phiên nhau cõng về đến tận nhà. 


Khi đã hỏi lại chắc đó là vợ lẽ quan huyện rồi, 
Thiệm nhận lời, và bảo mọi người lùi xa ra phía gốc 
cây. 


Lát sau, người vợ lẽ quan huyện đi vào nhà trong. 
Thiệm sè sẹ đi lại gần cái nôi, ngó trước ngó sau, rồi 
véo cậu ấm đang ngủ say một cái thật đau. Cậu ấm 
khóc ré lên. Thiệm cầm nôi đưa, miệng dỗ ầu ơd.. Vợ 
quan huyện nghe con khóc, chạy lên bồng con. Cậu 
ấm ôm vú mẹ bú, vừa bú vừa khóc. Bọn học trò đứng 
ngoài xa, cố nín cười. Còn Thiệm thì giả đò hốt hoảng, 
đưa tay chụp vú mẹ cậu ấm nói : 


- Chu cha ! Bà lớn khoan cho cậu bú đã. Để tui 
coi thử, răng mà cậu lại khóc thét lên như ri 2? 


Miệng nói, một tay Thiệm vẫn nắm vú vợ bé quan 
huyện, tay kia làm bộ vạch miệng cậu ấm. Cậu ấm 
không chịu, rúc đầu vào vú mẹ. Thiệm buông thõng. 
tay, bảo cậu ấm : 


Truyện Thì TÌệm * 65 


- Đó, vú đó. Có bú thì bú đi I 


Lần ấy, đám bạn học phải chia nhau cõng Thiệm 
tmôt đoạn đường dài, 


50. CHE MIỆNG THẾ GIAN 


Một hôm, Thủ Thiệm đi lên phố huyện. Nhưng khác 
với mọi lần, ông thường cưỡi con ngựa ð đực, lần này lai 
cưỡi con ngựa bạch cái. Khi đi ngang qua đám đông, nơi 
mấy quán bên đường. Thiệm nghe lời xầm xì : “Lần này, 
ông ấy mà cỡi ngựa cái lên huyện chắc là có chuyện cho 
mà xem I”. Thiệm im lặng, thúc ngựa dấn bước, coi như 
không nghe những lời bàn tán kia. 


Thêm một quãng đường, Thiệm thấy chiếc mo 
nang rơi trên mặt đất, bèn dừng lại, nhặt lên, rồi lấy 
dây xỏ chiếc mo nang, treo ở phía sau, bịt đít con ngựa 
cái lại, rồi tiếp tục lên đường. 


Bỗng Thiệm nghe ở phía sau có tiếng lục lạc khua 
lên cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Thì ra, viên chánh 
tổng, cũng có việc, phải lên quan. 


Chờ cho ngựa mình ngang với ngựa Thiệm, viên 
chánh tổng mới lên tiếng trước : 


- Ê! Bộ Thủ Thiệm thiếu phân bón ruộng hay sao 
mà đi đường cũng bịt đít ngựa lại như vậy. ? Có thiếu 
phân, thì tới nhà tụi cho năm ba gánh, chứ chuyện chỉ 
phải vất cả như thế. 


6ó ® Xho tàng Truyện Trạng hệt Mam 


Biết viên cai tổng trịch thượng, nhưng Thiệm vẫn 
thản nhiên, cầm chiếc roi, quay lại phía sau, chỈ vào 
chiếc mo nang lùng lắng rồi nói : 

- À thầy chánh ! Xin lỗi, tôi che miệng thế gian 
đấy, kẻo không khéo nó “bẠy" ra giữa nơi thanh thiên 
bạch nhật thì khổ cho dân lắm I 


Viên chánh tổng biết là Thủ Thiệm nói xố mình, 
tức tràn hông, nhưng đành thúc ngựa. vượt lên, đị 
thẳng, không nói thêm lời nào. 


51. THIẾU CHI CHỚ THIẾU “CÁI NỞ” 
THÌ LÀM RĂNG 2 


Vợ Thủ Thiệm mất, bà con xóm giềng, nội, ngoại 
tới viếng rất đông. Thương tình cảnh của Thiệm, các 
bà vỗ về : 

Thôi anh ạ ! Cũng đừng buồn làm chỉ cho nó hao 
người. Đời người, ai cũng đến lúc “phải qua cầu” như 
vậy cả. Anh hãy gắng vui lên để lo cho chị mồ yên mả 
đẹp và nuôi các cháu. Có chỉ khó khăn, bà con chòm 
xóm chúng tôi gánh đỡ một tay. 


Nghe tới đó, Thủ Thiệm lại càng tổ vẻ sụt sửi 
Các bà cũng rơi nước mắt. 


Truyện Thủ Tiệm s ó7 


Lúc sau, hơi nguôi nguôi, Thiệm kể là : 


- Tui cũng biết lắm chớ ! Bả mả đi rồi thì mấy cha 
con tui sẽ khổ đấy. Mà nói thiệt với các đi.. Lúc túng 
thiếu, cái khổ là chạy tới chạy lui, vay mượn đàng ni, 
đắp đàng kia.. 


Một bà mới an ủi : 


- Ứ, thì anh có thiếu tiền thiếu bạc, gặp lúc chị em 
bề tui có thì cũng sẵn sảng giúp anh được chứ răng 
không 2 


Thú Thiệm thở dài : 
- Tui biết bụng các dì lắm. Thiếu chí đi nữa thì các 


dì cũng giúp được, nhưng mà tới lúc thiếu “cái nớ” thì 
làm răng mà các dì giúp tui được, phải không các di 2 


Các bà lỡ khóc, lỡ cười mắng Thiệm : 
- Đồ yêu ! Vợ vừa chết đó mà còn rửng mỡ được ! 
Thiệm thở dài chặm nước mắt.. 


52. HAI CHỮ “KHUYNH THIÊN” 
TRÊN LÁ PHƯỚN 


Thủ Thiệm lo ma chay cho vợ theo đúng các nghi 
thức cổ truyền. Thông thường, trên bàn thờ người phụ 
nữ mới mất có lá phướn, đề hai chữ “Trinh Thuận”, là 


68 s.XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


hai đức tính lý tưởng của phụ nữ. Thủ Thiệm thay chữ 
ấy bằng chữ “Khuynh Thiên". 


Khách đến viếng tang, thấy lá phướn lạ, không ai 
hiểu ý nghĩa ra sao, nhưng đang lúc tang gia bối rối, 
cũng chẳng ai tò mò tìm hiểu. Mấy ngắy sau, có người 
mới nhắc lại chuyện này. Thủ Thiệm tổ vẻ buồn rầu 
giải thích : 


- Chữ "Trinh Thuận” là nói khi còn sống, người 
đàn bà giữ nghĩa trung trinh và thuận thảo đối với 
chồng. Nay chết rồi, thì còn “Trinh Thuận” với ai ? Cho 
nên thương tiếc cho đúng nghĩa vợ chồng, phải thờ hai 
chữ khác cho hợp hơn. 


- Vì vậy, mà ông chọn hai chữ “Khuynh Thiên" đề 
trên lá phướn chứ gì 2 


Thiệm đáp : 
- Đúng thế 1 
- Vậy “Khuynh Thiên" nghĩa nó như thế nào 2 


- Có chi đâu, Thiệm giải thích : Khuynh là nghiêng, 
Thiên là trời Khuynh thiên là “Trời nghiêng”, mà trời 
nghiêng thì tất “đất méo"; bà nhà tôi chết rồi, còn đâu nữa 
mà không “méo đất" (nói lái). 


Truyện Thì TÌưệm 9 ó9 


53. ĐẾN CHẾT VẤN GIỮ NGUYÊN 
TÍNH CÁCH 


Thủ Thiệm ngã bệnh nặng. Thuốc thang suốt mà, 
tháng trời vẫn không khỏi. 

Biết rằng Thủ Thiệm không còn sống được mấy 
ngày nữa, bạn bè, bà con xa gần đến thăm tấp nập. 


Thiệm một, nhưng vẫn tỉnh táo. Lúc gần hấp hối, có 
người hỏi : 


- Anh thấy trong người có đỡ hơn không 2 


Thiệm cười nhẹ, đôi mắt lờ đờ không còn sinh khí. 
Dường như cố dùng chút hơi còn lại, Thiệm mấp mấy 
đôi môi, nói rất khẽ : 


- Chết hết... rồi ! Chỉ còn... có cái con... là còn sống 
thôi. 


Mọi người nhìn nhau, lắc đầu quay đi chỗ khác. 
Lát sau thì Thủ Thiệm tắt thở. 


TRUYỆN 
ÔNG Ó 


Truyện Ông Ó s 73 


MẤY NÉT VỀ ÔNG Ó 


Cho đến nay, chưa có tài liệu nào nói về dòng 
họ, năm sinh, năm mất và quê quán của ông Ó. 
Nhưng qua “Lời giới thiệu" trong TRUYỆN ÔNG Ó của 
Bùi Quang Nho, và nếu đối chiếu, liên hệ với những 
sự kiện cùng thời điểm xảy ra, cũng như những vấn 
đề liên quan thu thập được qua các cuộc điều tra, 
khảo sát, ta có thể biết được một số nét tương đối cụ 
thể về cuộc đời, hoàn cảnh, nghề nghiệp của ông. 


Về quê quán gốc thì không rõ, chỉ biết rằng khi 
hai vợ chồng ông đến dựng chòi, chặt cây, phá rừng 
ở xóm Dưa, thuộc làng Phước Hội, tổng Minh Đạt, hạt 
Bến Tre, nay là ấp An Quới, xã Định Thủy, huyện Mỏ 
Cày, tỉnh Bến Tre thì họ đã xấp xỉ tuổi năm mươi và 
không có con cái. Như vậy, có nghĩa là ông Ó sinh 
vào khoảng những năm 1810 - 1820. Người chồng có 
tài làm bẫy bắt muôn thú rất hay, đặc biệt nghề bắt 
chim ó biển. (Vùng này thuở ấy có rẩt nhiều ó biển 
thường hay bay lượn trên trời giống như diều hâu để 
tìm bắt những con mồi sống như gà, vịt con của nông 
dân nuôi). 

Hễ bắt được ó thì ông lại mang ra chợ bán, đổi 
gạo và vật dụng khác. Từ đó, đám trẻ con trong vùng 
rất thích gặp ông để được xem, được nghịch chim lạ. 
Ông vốn vui tính kể huyện hấp dẫn, đôi khi phóng đại 


74 *.Xho tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


những chuyện về săn bắt thú, chim, về những chuyện 
“trên trời dưới đất" nên lôi cuốn cả trẻ con lẫn người 
lớn rồi người ta gọi ông là “ông Ó”. Cái tên ấy được 
gọi mãi, lâu ngày thành quen, và cũng chẳng ai buồn 
biết tên thật của ông là gì nữa. 


Theo lời kể của các bô lão vùng huyện Mỏ Cày, 
thì ông Ó vốn là môt nông dân ít chữ nghĩa, nhưng 
sáng dạ, tính khí can trường. Ông có tài ứng phó, đối 
đáp nhanh nhạy, nắm bắt tâm lý của từng đối tượng 
rất kịp thời. Do đó, ông thường tạo ra những tình 
huống bất ngờ bằng những mẫu chuyện “bịa như 
thật”, mà kết cục là những tràng cười khoái trá. Hay 
có khi là nụ cười mĩa mai, chua chát của người nghe 
do biết mình bị lừa, thậm chí có lúc là những đòn rất 
đau, nhưng người trong cuộc đành ngậm bồ hòn làm 
ngọt. 


Ông chế giễu những thói hư tật xấu của con 
người. Đặc biệt mũi nhọn phê phán, châm biếm sắc 
sảo của ông thường chỉa vào bọn trọc phú, bọn có 
chức có quyền, tham lam, hống hách, ích kỷ, ngu 
ngốc, tử mụ nhà giàu kênh kiệu, ông hương cả trong 
làng đến cai tổng, tri nuyện, và đến cả Đông cung 
thái tử và các quan lại lớn nhỏ ở triều đình, ông cũng 
không tha. Ông Ó đã tạo ra được những tiếng cười 
làm trút nhào những thần tượng... làm cho những thần 
tượng ấy trở thành những cục đất thó” (Chữ dùng của 
Hêghen). 


Nói đến những tác giả chuyện kể dân gian Nam 
Bộ, không thể không nhắc đến ông Ó. Ông có tài nói 


Truyện Ông Ó s 75 
—_——_—Ê_._._ PVC ỐCCCCCC.C 


trạng nổi tiếng, danh truyền khắp vùng, không chỉ vì 
số lượng sáng tác, mà còn ở sự độc đáo của đề tài, ở 
cấu trúc truyện, nhất là ở biện pháp nghệ thuật dẫn 
dắt câu chuyện, đưa người nghe vào cuộc. Thậm chí 
có người thích nghe ông kể chuyện đã có ý thức 
“cảnh giác” ông gạt mình, thế nhưng rồi vẫn bị mắc 
mưu ông như thường. Tiếng đồn tài nói trạng và tiếu 
lâm của ông đã vang đến kinh đô Huế - lúc bấy giờ là 
triều Minh Mạng và Tự Đức - đến nỗi các ông hoàng, 
bà chúa do nghe các quan trấn nhậm từ đất Đồng Nai 
ra kể lại rất háo hức muốn được gặp ông. Một ông 
hoàng đã yêu cầu các quan ở Nam Kỳ mời ông Ó ra 
Huế để mua vui cho họ. Ông Ó được gởi theo một 
chuyến ghe bầu chở lương thực về triều. Trong thời 
gian lưu ở Huế, ông Ó đã gặp Đông cung thái tử, các 
quan lớn, quan nhỏ, lính tráng, quân hầu... và đã cho 
họ nếm thử tài nói láo, nói gạt của ông (xem các 
truyện Ông Ó ở Huế, Mưu cầu phúc lợi, Lời dặn thầy 
lôi, Nói gạt quan lớn v.v... 


Truyện ông Ó đã được các nhà sưu tầm văn học 
dân gian ghi lại và được in trong nhiều tập sách trong 
suốt gần một thế kỷ qua. Có thể nói, ông Ó là một 
dạng Trạng Quỳnh, Xiển Bột ở vùng đất phía nam Tổ 
quốc trong thế kỷ XIX. 


76 *.XÀo tàng Truyện Trạng ]?ệt Mam 


1. MƯỢN TRÂU 


Một hôm ông Ó đến làng kia, thấy một anh nhà 
giàu đang làm đất để cấy. Ông Ó mới hỏi : 


- Cha chả ! Hôm nay mà chưa đi cấy hả 2 
Anh nhà giàu trả lời : 


- Năm nay làm nhiều ruộng, thuê người làm được 
còn ít, trâu thì bịnh nên thiếu trâu làm. Còn vài chục 
công nữa mà không có trâu phải làm tay, như vậy thiệt 
khó quá ! Mà thuê người thì tốn tiền quá. 


Ông Ó vừa cười vừa nói : _ 


- Nhà tôi ở gần mé rừng nên có anh em gởi trâu 
cho chúng nó ăn cổ trong rừng. Đồng bên tôi thì cấy 
xong cả rồi, anh có chỗ nhốt thì tôi cho mượn vài con 
mà làm thêm ít nữa. 


Anh nhà giàu ham lợi tưởng thật, ra mặt đon đả 
mời bằng được ông Ó vào nhà trầu nước tử tế, xong 
cho đầy tờ theo ông Ó, đến bắt trâu về... Nguyên năm 
nào cày cấy xong thì mấy chủ trâu cũng đem làm 
chuồng gởi trâu trong rừng đó. Về tới nhà, ông Ó liền 
ra nói với mấy đứa trẻ chăn trâu cho mượn bốn con 
trâu tơ chưa xỏ mũi, lấy dây chuối cột vào cổ, giao cho 
mấy tên đầy tớ nhà giàu kia dắt đem về. Cái nghề trâu 
khi đi xa, nghe tiếng bầy nghé ọ, thì giựt dây chạy trở 
lại. Mấy tên đầy tớ đành tay không mà trở về, thưa với 
chủ là trâu giựt đứt dây, chạy mất rồi. Anh nhà giàu 


Truyện Ông Ó s 77 
"-......../ó.ắằšố 2. ai 
đành chịu. Vài ngày sau, gặp ông Ó giữa đường cái, 


hắn ta trách ông Ó sao lại nói lửa hắn. Ông Ó liền cười 
và trả lời : 


- Vậy không biết tiếng ông Ó ở xóm Dưa hay sao? 


2. THAM THÌ THÂM 


Có một bữa kia, ông Ó đi chợ mua thức ăn. Ông 
đến sạp thịt định mua một ít, nhưng nhà hàng thấy 
ông ăn mặc lôi thôi, thì có vẻ khinh, nói giá rất mắc để 
ông ta bỏ đi cho khuất mắt. Ông Ó biết thế, căm lắm, 
bèn nghĩ ra một mẹo làm cho hắn biết tay. Thường 
những người ở xa đi chợ phải dùng ghe, mà lúc đó ở 
bến không có chiếc ghe nào. Ông Ó thủng thỉnh quay 
lại sạp thịt lúc nãy, nói với hàng thịt : 


- Ông bán thịt xem hàng chạy lắm, sao không thấy 
| xuống dưới xóm tôi mua heo. 


Anh nhà hàng lộ vẻ mừng rỡ : 
- Dưới ông có nhiều heo lắm à 2? 
Ông Ó trả lời : 
_ Nhà tôi cũng có một bầy heo mười mấy con, ai mua 
cả một lúc mới bán. Một hai lần có ghe lại mua, nhưng họ 


trả rẻ lắm, không muốn bán. Ông nhà hàng mừng lắm, vì 
thấy một món hời. Ông ta mời bằng được ông Ó về nhà 


78 s.XÌo tàng Truyện Trạng Tệt 2Mam 


đãi cơm nước cho tử tế. Xong cho ghe đưa ông Ó về nhà 
mua heo luôn thể. Ghe vừa cặp bến thì gặp lúc bà Ó ra 
bến gánh nước, ông Ó vội nói thật to : 


- Có ông này muốn mua bầy heo của nhà mình 
đấy ! 


Bà vợ biết ý chồng, bèn xuýt xoa làm ra vẻ tiếc rẻ: 


- Thật tiếc quá ! Khi ông vừa đi khỏi thì có ghe lại 
mua, bắt đi rồi. Tôi gánh nước về rửa chuồng đây ! 


Ông hàng thịt nghe nói chưng hửng đành phải cho 
ghe về, nghĩ không biết có phải mình bị lừa không ? 


3. BỮA NAY BỂ ĐẬP KỲ HÀ 


Một bữa nọ, ông Ó có việc mới đi ngang đình Rắn. 
Thấy ông, các ông hương chức hội tề mới rủ : 


- Này ông Ó, vào đây nói láo nghe chơi. 
Ông Ó liền trả lời : 


- Thưa các ông không được ạ, tôi còn phải về gấp 
để đi bắt hôi ở đập Kỳ Hà, vì đập Kỳ Hà vừa bị bể. 


Nói đoạn, ông Ó quày quả đi liền. Nghe vậy, máu 
nhậu trỗi dậy, nên các hương chức trong làng ban hội 
tề liền sai những người phụ việc ở đình : 


Truyện Ông Ó s 79 


- Bay đâu, đến đập Kỳ Hà kiếm vài con cá đem về 
nhậu lai rai. 


Đập kỳ hà lớn, chắc có cá to đấy. 


Nghe lịnh, anh em giúp việc trong đình lục tục kéo 
nhau ra đập Kỳ Hà rất đông, nhưng đến nơi thi thấy 
đập vẫn còn nguyên, nước vẫn đầy. Thế là cả bọn kéo 
nhau ra về, tức tối vì bị ông Ó gạt. 


Vài ngày sau, ông Ó có việc ra đình, các hương 
chức hội tề liền lên tiếng khiển trách : 


- Sao chú mày dám gạt tụi tao, báo hại chúng nó 
đi mất công. Bấy giờ ông Ó mới cười lớn : 


- Thì các ông biểu tui vô nói láo nghe chơi mà, tui 
nói láo cho các ông nghe đó thôi. 


4. TÁT ĐÌA 


Làng Hội Phước”) có một nhà giàu nhưng keo kiệt. 
Y có non chục cái đìa trong khoảng đất của y. Tuy 
giàu có, nhưng y trả công cho những người tát đìa rẻ 
mạt. Bữa ấy nhà y đang tát một cái đìa lớn sát bìa 
rừng Vông. Đìa này xưa nay vẫn có nhiều cá, vì vậy 
khi tát đìa chủ hay đứng canh chừng, sợ người tát thuê 


® Làng Hội Phước thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 


$0 *®.XÀo tàng Trưvện Trạng \”ệt Mam 


lấy mất cá. Đìa sắp cạn ông Ó chạy hớt hải từ trong 
làng ra. 

- Trời đất ! Tui đi kiếm ông muốn hụt hơi. Ông Cả 
nhờ tui mời ông ra đình có quan huyện về muốn gặp 
"ông kia kìa. 

Gã nhà giàu quay lại : 

- Kiếm tôi có việc chỉ ? 

- Tui hổng rành, nhưng chỉ nghe ông Cả nói quan 
huyện định mời ông ra làm chánh tổng Minh Đạo hay 
sao đó 2 

Y lưỡng lự một hồi, rồi về đình làng dặn ông Ó 
canh chừng dùm những người tát đìa thuê. Thừa dịp, 
những người tát đìa nghe lời ông Ó, xúc hết cá to giấu 
vô rừng. Gã nhà giàu tất bật đi về tới đình, nhưng thấy 
đình trống trơn, không có một bóng người, bèn quay ra 
chỗ tát đìa để cự ông Ó. Vừa . mặt y, ông Ó đã lên 
tiếng : 


- Ủa, quan huyện gặp ông sao lẹ vậy 2? 

- Nào tui có thấy ai ở đình đâu. 

- Thôi chết rồi chắc quan nhờ tôi kiếm ông mãi 
hổng được nên quan ra về rồi, mai ông thử lên huyện 
coi. : 

Vừa lúc ấy, đìa cũng cạn, dưới lòng đìa chỉ còn ít 
cá. Gã nhà giàu ngạc nhiên thốt lên : 


- Lạ thật ! Cái đìa này vẫn có tiếng nhiều cá, thế 
mà năm nay sao quá ít mà lại toàn cá nhỏ. 


Truyện Ông Ó s đ1 
—— ẽăre—__—__ễễ————————_ÂSSDÐD 


Ông Ó và những người tát đìa thuê chỉ im lặng 
mỉm cười. 


5. ÔNG HƯƠNG CẢ THÈM THỊT TRÂU 


Hương cả từ ngoài đình đi về ngang qua nhà ông 
Ó, thấy ông đang ngồi mài dao, liền hỏi : 

- Chú mài dao làm chỉ vậy 2? 

Ông Ó trả lời : 

- Đi xẻ thịt trâu. | 

- Ổ đâu ? Hương cả nghe lạ, bèn hồi. 

- Ngoài sông cái có con trâu nhà ai mới chết. Tôi 
coi còn “có lý lắm” mới tính mài dao ra xẻ ít thịt đem về 
nhậu chơi. Nếu nhiều còn dự phơi khô để đến mùa 
mưa có cái để "lai rai”. 

Hương cả nghe xong, máu thèm thịt trâu nổi lên, 
ông ta đi vội về nhà, cầm cây mác vót chạy ra bìa 
sông cái. Vừa đi vừa lẩm bẩm : 

- Đã lâu lắm, từ bữa cúng đình hồi tháng ba, mình 
chưa được. miếng thịt trâu nào. 

Ra tới bờ sông, ông ta kiếm hoài, mãi không thấy. 
Một lúc sau thấy có vật gì đen đen nổi lập lờ giữa 
sông, y cởi quần áo lội ra. Chẳng dè đó là gốc cây bị 


82 e,XÀo ràng Truyện Trạng 1ệt Nam 


cháy trôi từ trên nguồn về. Tức quá, hương cả lên bờ 
mặc quần áo, chạy về nhà ông Ó la ầm Ï: 

- Tại sao chú đánh lừa ta ? 

- Đâu có, tui biết ông cả thèm thịt trâu, nên chỉ 
cho ông cả đó chớ. 

- Tại sao ta kiếm hoài không thấy ? 

- Ủa ông cả không nhớ tui là ông Ó nói láo sao 2 


6. NÓI LÁO LẠI ĐÒI CÓ SÁCH 


Hương giáo làng Hội Phước, chữ nghĩa chẳng bao 
nhiêu, nhưng lúc nào cũng khoe với mọi người là tui 
ham coi sách, tui nói cái chi cũng có sách. Bữa ấy, 
hương giáo đang ngồi uống trà ở một nhà nọ, thì ông 
Ó đi vào. Thấy ông Ó, hương giáo liền vồ vập : 

- Tui vẫn nghe ông Ó nói láo có sách, ông có mấy 
quyển sách nói láo phải không ? Bữa nào cho tui coi 
cái nghen. 

- Ừa, khi nào rảnh, anh hương lại tui coi. Hay bữa 
nay, anh hương lại tui đi. 

Một lát sau, ông Ó đứng lên. Định tỏ ra cho mọi 
người biết mình làngười ham coi sách, nên hương giáo 
đứng dậy đi liền theo. Bước chưa ra khỏi sân nhà, ông 
Ó quay lại bảo : 


Truyện Ông Ó s 83 


- Trời đất, anh hương vẫn coi mình là người từng 
đọc nhiều sách mà không biết rằng nói láo lại đòi có 
sách ư ? 


Hương giáo đỏ rần mặt, quay lại bàn trà ngồi im, 
không nói lời nào. 


7. CON GÀ CHỌI NHÀ PHÓ TỔNG 


Phó tổng Minh Đạt”) rất giàu, lại có máu mê chơi 
gà chọi. Y o bế con gà và coi quý hơn kể ăn người ở 
trong nhà. Y lại hay phách lối, nên dân trong vùng 
không ai ưa. Ông Ó định bụng lúc nào sẽ phá y chơi. 
Hôm đó, chợ Vàm đang đông, người ta thấy ông Ó tay 
cầm sợi dây chuối, quần ống cao ống thấp, đứng cạnh 
hàng rào bông bụt nhà phó tổng la lớn : 

- Ới bà con, bắt dùm tôi con gà kia ! Tôi cột chân 
không kỹ nên đi từ nhà ra đến gần đây thì nó sút dây, 
nó chạy vô nhà này. Tôi đuổi nó mệt quá chừng, kia 
kìa, nó kia kìa ! 


Vừa nói, ông Ó vừa chỉ con gà chọi cao to ở nơi 
sân, rồi ngồi xuống bù lu bù loa : 


- Tôi về, chắc bả la tui dữ lắm ! 


' Tổng Minh Đạt thuộc cù lao Minh, nay thuộc huyện Mỏ Cày, 
tỉnh Bến Tre. 


84 s,XÁo tàng Truyện Trạng ệt Wam 


Thấy thương ông già, mọi người liền nhảy vô nhà, 
nhè con gà đầu đàn đuổi bắt. Đàn gà chạy tứ tán. Con 
gài chọi lớn nhất đàn chạy ngược ra cổng. Ông Ó liền 
vớ ngay đòn gánh của một người đi chợ vụt mạnh một 
cái, con gà gãy giò nằm bật cánh ngay tại chỗ. 

Ở trong nhà nghe ồn ào, phó tổng ra tới nơi, thấy 
vậy, la lớn : 

- Sao các người đánh què gà quý nhà tui 2. 

Ông Ó trả lời : 

- Đâu co, mấy ông ngoài chợ, đuổi gà chạy lại chỗ 
tui, nhờ tui bắt hộ hoặc đánh chết cũng được chẳng dè 
nó... nó... 

Phó tổng cắt lời : 

- Các người kia đâu hết ? 


- Họ ở ngoài kia, đó... 

Vừa nói, ông Ó vừa chỉ tay ra ngoài chợ lúc ấy rất 
đông người. 

Viên phó tổng liền hỏi : 

- Thế còn ông là ai 2 

Ông Ó liền trả lời : 

- Tui là Ông Ó ở xóm Dưa, ông không biết sao ? 


Nói rồi, ông quày quả đi luôn. Thế là phó tổng 
đành ôm con gà què vào nhà, tiếc ngẩn tiếc ngơ. 


Truyện Ông Ó s 85 


8. BỂ HẾT TRƠN RỒI ! 


Biết tánh bọn kỳ hào trong làng hay ăn bòn của 
những người dân trong làng. Một bữa nọ ông Ó đi ra 
đình làng, thấy cánh kỳ hào đang ngồi chơi uống nước 
tán gẫu bèn hỏi : 

- Bữa nay các thầy có bận công chuyện chi không 
ạ? 

Nghe vậy có người liền hỏi : 

- Có chuyện chỉ không ông Ó 2? 

Ông Ó cung kính : 


- Nhà tôi tát đìa, được hai mái cá đầy. Một mái đầy 
cá lóc, một mái toàn cá trê. Tôi tính bữa nay nếu các 
ông không bận, xin mời các ông nhậu chơi cho vui. 


Nghe được nhậu cá lóc, cá trê, cánh kỳ hào nhận 
lời ngay. Gần trưa, họ kéo nhau lại nhà ông Ó. Vừa 
thấy bóng bọn kỳ hào, ông Ó từ trong nhà bước vội ra 
ngoài sân, nói như phân trần : 


- Khổ thân tôi ! Cá nhiều quá lại toàn cá bự cả nên 
khi tôi vừa đi khỏi nhà để đến mời các thầy, thì cá 
quẫy bể mái hết, rồi lọt xuống kinh đi hết cả. Tiếc quá 
chừng ! Thôi thì đành hẹn các thầy bữa khác vậy. 


Cánh kỳ hào vừa mắc cỡ, vừa tức, cùng nhau lủi 
thủi ra về. 


8ốỐ ®.XÀo ràng Truyện Trạng Tệt Mam 


9. HỎI BÀ CHÚA XỨ COI ! 


Cạnh nhà Ông Ó có một cái miếu mà dân trong 
làng vẫn gọi là miếu bà Chúa xứ. Bữa ấy, trong nhà 
bên cạnh có đông người ngồi chơi, ông Ó kể : 

- Rẫy nhà tôi năm nay có mấy dây bí mà trái nhiều 
quá cỡ. Trái nào cũng thiệt lớn mà lạ hơn là môi mặt bí 
có tới hai, ba trái. 

Mọi người không tin, bắt ông Ó dẫn ra rẫy coi. Ra 
tới nơi, chỉ thấy dăm ba dây bí khẳng khiu, chẳng có 
trái nào cả. Mọi người cười ồ lên : 

- Bữa nay ông Ó gạt tụi tui không được, mắc cỡ 
quá trời nhen. 

- Đâu có, tôi nói thiệt mà ! 

- Thế bí nhà ông đâu hết ? 

Ông Ó nhìn quanh như chợt thấy cái chi đó reo 
lên: : 

- Trời tôi biết rồi ! Chắc có ai vừa hái trộm hết. Ở 
đây thì có bà Chúa xứ, chắc bà ấy chứ không ai vào 
đây cả 2 

Mọi người không tin. Ông Ó bảo : 

- Thì cứ hồi bà Chúa xứ coi. 


Truyện Ông Ó s47 


10. CHẠY VỀ MÀ COI CON 


Hai vợ chồng nhà nọ giàu có nhưng rẻ rúng con 
cái, chỉ mải lo làm giàu. Cả hai vợ chồng tối ngày mua 
bán ngoài chợ. 


Lũ con bị bỏ ở nhà đói khát, lắm bữa khóc la ẩm ï 
cả xóm. Một bữa, thấy ông Ó đang đi ngoài chợ, vợ 
chồng nhà nọ nhơn lúc vắng khách nên kêu ông Ó : 


- Nè, nói láo nghe chơi ông Ó I k 


Ông Ó làm thinh như không nghe thấy gì. Người 
vợ nhà nọ lại kêu : 


- Vô đây nghỉ, nói láo nghe chơi ông Ó ! 


Lúc ấy, ông Ó mới quay lại, làm như chợt nhớ ra 
- điều gì : 

- Trời, tưởng ai kêu tôi, té ra nhà chị. Con cái ở 
nhà bị té vũng sặc nước, dân làng người ta đang cứu 
giùm, sắp chết tới nơi mà cha mẹ cứ ngồi đây rủ tôi 
nói láo nghe chơi. Thiệt khổ hết sức, tôi không thấy 
nhà ai như vợ chồng nhà này. Chỉ mải lo buôn bán làm 
giàu mà hổng nhìn ngó gì tới con cái ráo chọi ! 


Vợ chồng nhà nọ lính quýnh nhờ người coi giùm 
hàng, rồi chạy muốn hụt hơi về nhà. Đến nhà, họ thấy 
mấy đứa con, đang tha thẩn ngoài vườn, đứa nào mặt 


88 s.XÀo ràng Truyện Trạng Tệt dam 
d0 so xuôc (áo bi ó4.426a/ rác RE TT 
mày cũng lấm lem, nhưng không có đứa nào té vũng, 
mà cũng chẳng có ai cứu giùm cả. Sợ mất đồ ngoài 
chợ, hai vợ chồng lại vội chạy trở ra. Vừa trông thấy 
ông Ó cả hai vợ chồng đều trách : 


- Ông báo hại vợ chồng tui để vợ chồng tui chạy 
muốn hụt hơi... 


Khi ấy, ông Ó mới thủng thỉnh trả lời : 


- Thì vợ chồng anh biểu tôi nói láo mà lại. Mà với 
vợ chồng nhà anh chị, không trông nom con cái bao 
giờ, bỏ hàng về thăm con chút xíu, cũng được chớ bộ? 


11. HÀNG DỪA CỦA BÀ HUYỆN 


Bà Huyện ở tận Cái Quaof), nhưng có một sở đất 
tại vùng này. Ranh đất là một hàng dừa thẳng tắp. Một 
hôm, thấy ông Ó đứng ngắm hàng dừa, mấy người qua 
đường bèn hỏi : 

- Hàng dừa của ông đó à ? 

Ông ó trả lời : 

- Ủa mấy người không biết đây là hàng dừa của bà 
Huyện hay sao ? Mọi người lại khen hàng dừa trồng 
hồi nào mà ngay hàng thẳng lối quá. Ông Ó bèn kể : 


®) Cái Quøo, nay thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 


Truyện Ông Ó s äo 
C29 G—————————————___—___ CC CC on ca ugemsnsne-mnegcceccc 
“Hồi đó, chỗ đất này hoang vu, chỉ có một cây dừa 
thôi, ngoài kia là rừng, rất nhiều cọp. Hằng ngày cọp 
vẫn từ trong rừng ra ăn dừa rụng, ông nắm chặt đuôi 
con cọp, đá mạnh một cái. Con cọp đau quá, la éo éo, 
ja vọt ra những trái dừa thành một đường ngay tắp, rồi 
cong đuôi chạy. Nơi những trái dừa do cọp ỉa, mọc lên 
một hàng dừa mà các ông các bà thấy đó”. 


Nghe xong mọi người hỏi lại : 
- Ủa, sao hồi nãy ông biểu hàng dừa này là của bà 
Huyện : 
Ông Ó thủng thỉnh đáp : 
- Ừ, bà Huyện một bữa bảo vùng đất này của 


quan ông trấn hhậm, nên dừa mọc trên đất đó là của 
bà ấy chớ sao I 


Mọi người lại hỏi : 

- Thế còn hàng dừa, hồi nãy ông kể cọp ỉa ra rồi 
nó mọc lên kia mà. 

Ông Ó trả lời : | 

- Chớ sao, bà Huyện bả ăn huê lợi ở đất này, thì 
bả chiếm hàng dừa luôn chớ. Cứt cọp ỉa ra, chớ cái gì 
đâu mà bả chê ! _ 


90 *,XÀo ràng Truyện Trạng 1'ệt /Mam 


12. CÂU ỐNG 


Một bữa nọ, ông Ó muốn ra Mỏ Cày thăm người 
bà con. Đi bộ thì đường rất khó đi, chỉ còn đi theo Vàm 
Nước Trong. Ông ra mé sông coi chừng có ghe nào đi 
qua đặng quá giang. Ra đứng ngoài mé sông hồi lâu, 
chợt thấy có một chiếc ghe nhỏ đi ngang qua. Đó là 
ghe của một anh nhà giàu xóm dưới. Chủ ghe biết mặt 
ông Ó, mới hỏi rằng : 

- Ông đứng làm gì, nói láo nghe chơi ông Ó 2? 

Ông Ó bèn nói một cách tỉnh khô rằng : 

- Tôi đi câu ống từ sớm, hồi nãy có con cá gì lớn 
quá nó. kéo tôi gần té xuống sông. Tôi sợ đứt nhợ câu, 
nên tôi quăng ống câu cho nó tha hồ kéo đến đâu thì 
đến.. Tôi muốn kiếm xuồng mà theo, ngặt trong xóm 
tôi không có ghe xuồng chỉ hết, nên phải ngồi đây mà 
ngó. Phải chỉ chú em cho tôi quá giang tới vàm, coi nó 
ra tới đâu, may ra bắt được nó; tôi chia một nửa cho 
chú nhậu chơi ! 


Gã nhà giàu kia hỏi : 

- Ông nói chơi hay nói thiệt ? 

Ông Ó chỉ bụi gần mé sông và nói : 
- Tui túm bụi cổ còn đứt đó. 


Truyện Ông Ó s Ø1 


Gã nhà giàu quay mũi ghé sát bờ cho ông Ó 
xuống. Ngồi trên ghe, ông Ó làm bộ ngó tới ngó lui 
hoài, lúc tốt vàm Mỏ Cày, vẫn không thấy gì hết, ông 
Ó chắt lưỡi mà nói rằng : 


- Chắc nó trầm mi.h dưới bùn sâu mình vô ý 
không thây. Vậy chú ghé vô bờ đặng tôi mượn chiếc 
xuồng nhỏ bơi trở lại coi có kiếm được nó chăng 2 


Khi bước lên bờ, ông Ó quay lại nói với chủ ghe 
rằng : 


- Chú biểu tôi nói láo, nên tôi nói láo cho chú nghe 
đó ! 


13. XỎ VỢ NHỎ ANH NHÀ GIÀU 


Một bữa nọ, ông Ó đi chợ, đang đi có tiếng người 
gọi phía sau : 


- Đi chợ hả ông Ó, chờ tui với ! 


Ông Ó đi chậm lại chờ, thì ra đó là vợ nhỏ của một 
anh nhà giàu ấp ngoài. Người đàn bà này vốn rất 
chiều chồng. Đi ngang qua ông Ó, bà ta nói : 

- Nói láo nghe chơi ông Ó ! 

Ông Ó bảo : 


92 s,Xho tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


- Ủa bửa nay em đi chợ hay sao ? Hèn chỉ, qua 
nghe nói người ta đang đóng trăn giải chồng em ra 
đình mà. 


Người đàn bà hoảng sợ, hỏi ông Ó : Có việc chị 
mà chồng chị ta bị giải ra đình. 


Ông Ó đáp : 


- Qua tưởng em biết rồi chớ. Té ra em chưa biết 
sao 2 


Người đàn bà nhớ ra hồi hôm chồng mình xuống 
xóm Dưa chưa về, tin là ông Ó nói thiệt, liền chạy vội 
về đình. Nhưng tới nơi đình lặng ngắt không một bóng 
người. Thế là chị ta lại hấp tấp chạy ra chợ. Lúc này, 
chợ đã gần mãn. Gặp ông Ó ra về, người đàn bà liền 
lên tiếng trách ông Ó : 


- Làm chỉ ông ác dữ vậy ? Báo hại tui chạy ra đình 
rồi chạy về chợ muốn đứt hơi. 

Ông Ó trả lời thủng thỉnh : 

- Qua thấy em nhàn nhã quá, e đâm hư n§êng Vả 
lại, em biểu qua nói láo nghe chơi mà, nên qua để em 


chạy cho bớt nhàn nhã đó thôi. Thế là chị vợ nhỏ anh 
nhà giàu xách giỏ ra về mà không mua được chút gì ! 


Truyện Ông Ó s 93 


14. CHÓ SĂN 


Một hôm, ông Ó đi vào rừng, gặp mấy anh nhà 
giàu vác lưới đi săn heo rừng. Chả là bọn này rảnh rỗi, 
nên thường bày đặt ra những cuộc đi chơi, đi săn trong 
rừng. Ông Ó định hỏi thăm cho qua chuyện họ có săn 
được nhiều không, nhưng họ trả lời một cách hợm 
hĩnh: 

- Lễ ra còn được nhiều nữa, nhưng rủi chó săn dở 
quá, nên heo chạy hết. 


Ông Ó liền nói : 
- Nhà tôi có giống chó săn giỏi lắm, trong xóm tôi, 
ai đi săn đều mượn chó nhà tôi, rồi họ cho thịt tôi ăn 


không hết. mấy tay nhà giàu hồi nào chưa biết ông Ó, 
nên tưởng thật mới hỏi : 


- Vậy nhà ông có chó con không ? 
Ông Ó trả lời: 


- Con chó cái nhà tôi nó mới để năm con, ba đực, 
hai cái. 


Bọn này bèn hỏi : 


- Vậy ông nhín cho chúng tôi một con chó cái có 
được không 2 


Ông Ó đáp : 


94 ».XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


- Trước nay, chó nhà tôi để lần nào, xung quanh 
họ cũng nài hết. Anh em theo tôi về nhà, muôn con 
nào, tôi để cho một con. 


Họ theo ông Ó về nhà, đến nơi chỉ thấy một con 
chó ốm nhom, đầu chốc ghẻ và ba bốn con chó con 
nằm cạnh. Một người lên tiếng : 


- Con chó này phải không ? 
Ông Ó gật đầu. 


- Chúng tôi coi tướng nó không phải tướng chó 
săn, mà là chó cỏ. 


Ông Ó đáp lại : 


- Các người thấy nó xấu tướng, các người nói vậy. 
Để tôi thuật chuyện bắt heo rừng của nó năm trước 
chơ các người nghe, các người mê liền. Cũng lối tháng 
này năm ngoái, khi nó có bầu lứa trước gần ngày. Mấy 
người trong xóm rủ tôi đi săn, con chó của tôi cũng à 
ếnh đi theo. Vô rừng, mấy con chó kia chạy trước, gặp 
con heo rừng lớn nó đánh mấy con chó kia tét đầu, 
rách ruột. Con chó của tôi bị heo đánh tét đầu. tôi thấy 
thế, nóng ruột vội kéo nó ra, hái nắm lá giác, nhai với 
vôi ăn trầu, lấy dây choại bó lại cho nó. Một lát, chỗ 
đầu hết chảy máu. Mấy người kia rủ trở lại rừng kiếm, 
thấy mấy con chó bị heo rừng đánh chết. Con chó của 
tôi thấy người đi, nó cũng đứng lên đi theo. Chẳng ngờ 
con heo rừng khoẻ lại đứng dậy rượt đám thợ săn. Mọi 
người thất kinh, cầm mác thong, đỡ gạt nó mà chạy. 
Chạy một đỗi xa, không thấy con heo rượt theo nữa, 


Truyện Ông Ó s 95 


họ quay lại thấy con heo đang quy một chỗ còn con 
chó của tôi thì cắn sủa ầm ï Mấy người đi săn thấy 
vậy, cầm mác thong đâm chết con heo. Lúc ấy mới 
hay rằng, khi lao rượt theo chúng tôi, con heo đã bị 
con chó cắn đứt nhượng!) không chạy được. Đó, các 
người thấy con chó của tôi có phải là chó săn giỏi 
không 2 


Bọn nhà giàu lại hỏi tiếp : 
- Thế rồi sao nó lại ghẻ lở kỳ cục vậy ông Ó ? 
Ông Ó trả lời thân nhiên : 


- Sau kỳ đó, tự nhiên nó lười đi săn, chỉ ham vào 
rừng chơi bời, nên sanh ra ghẻ lở đó. Hình như kẻ nào 
lười nhác ham chơi bởi cũng đều bị ghẻ lở như vầy 
phải không các anh ? 


Bị ông Ó chửi mát, nhưng bọn nhà giàu không có 
cách gì nói lại được, đành ra về và cũng không mua 
con chó con nữa. 


15. XỎ ANH NHÀ GIÀU 


Có một anh con nhà giàu, tính hay chơi bời, khi thì 
theo ghe chài, lúc lại theo bạn săn bắn. Một hôm đi 


¬“————-—==ễ._. 


t®? Nhượng : gân chân của heo. 


Ø6 s.Xho tàng Truyện Trạng lệt Nam 


săn trong rừng gần nhà ông Ó, anh này thấy dấu heo 
rừng ủi bèn hỏi ông Ó : 

- Ai làm gì đào hang lỗ cùng vậy ông ? 

- Đó là heo rừng ủi chớ gì ! Ông Ó đáp. 

Anh kia lại hỏi : 

- Heo rừng cũng như heo mình, sao đất cứng nhự 
vậy mà nó ủi được, hở ông ? 

Ông Ó đáp : 

- Trời sinh ra nó có một cái nầm ở mõm cứng như 
sắt, để cho nó ủi đất kiếm ăn ! 

Anh nhà giàu nghe nói heo rừng, nhưng chưa hề 
thấy bao giờ, nên tưởng thật. Một lát, bọn thợ săn giết 
được một con heo. Hắn ta mừng lắm, bèn lấy con dao 
trong lưng ra xẻ mồm con heo để kiếm cái nầm cứng 
như sắt đó. tìm mãi không thấy gì hết, hắn mới hỏi lại 
ông ©: 

- Heo rừng có cái nầm cứng như sắt trước mõm, 
sao tôi kiếm hoài không thấy ? 

Ông Ó trả lời : 

- Người ta thường nói nhà giàu mồm có gang có 
thép, nhưng chết thì hết. Cái nầm của heo rừng cũng 


thế, trời cho lúc còn sống, nay nó chết thì cũng hết, 
còn đâu mà hỏi !.. 


Truyện Ông Ó s 97 


16. NÓI LÁO CÓ SÁCH 


Thuở ấy có quan huyện Cái Quao tính ham 
chuyện lạ, nghe người ta nói ông Ó nói láo hay, nên 
cho đòi đến xem tài ông Ó. Khi đến gặp quan huyện, 
ông Ó trả lời : 

- Bẩm quan tôi nói láo có sách chứ không phải đặt 
ra mà nói láo được ! Quan muến tin thì xin quan cho 
phép tôi về lấy sách đem lại nói cho quan nghe. 


Quan huyện tưởng thật, cho ông ta về lấy sách. 
Mãi lâu không thấy trở lại, bèn cho người đến đòi ông 
Ó đến dinh và quổ. Ông Ó ung dung trả lời : 


- Bẩm quan nói láo là như vậy đó ! Xin quan xét lại 
xem có đúng không 2 


Quan biết mình mắc hợm, đành làm thinh cho ông 
Ó về. 


17. TÔI LÀ DÂN MẦN ĂN MÀ 


Sau lần mắc mưu ông Ó, quan huyện Cái Quaof 
cho đòi ông Ó lên để phạt tội vì đã nói gạt quan. Vừa 


® Cái Quao : nay thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 


98 s.Xho ràng Truyện Trạng 1ệt Nam 


———————————_ B_Ö 


thấy ông Ó bước vô công đường, quan đã đập bản 
quát lớn : 


- Lính đâu, trói ông già này lại cho ta, và đánh ông 
ta mấy chục roi vì tội nói gạt quan trên nghe chưa. 


Ông Ó nói như phân trần : 


- Tôi biết tôi có tội với quan, nhưng quan biểu tôi 
nói láo, tôi mới nói chớ bộ. Tự dưng nào đâu tôi dám 
gạt quan. Thiệt khổ, nhà tôi đơn chiếc, công chuyện rể 
rề. Dám mong quan lớn đèn trời soi xét cho tôi. 


Nghe vậy quan biểu : 
- Ông chỉ biết nói láo chứ biết mần việc chí 2 
Thấy quan đã dịu giọng, ông Ó nói nhẹ nhàng : 


- Trời đất ơi, tôi là dân mần ăn thiệt mà, sáng nay 
quan đói sớm quá, phải chỉ tôi đã bắt được con cua 
định rồi. Hồi sớm, đi ngang qua chổ đăng của tôi, tôi 
thấy con cua đỉnh đang dập dềnh, lúc nổi lúc chìm, 
nhưng không vô đó được, vì nó lớn quá. nhưng tôi 
không dám lội xuống để bắt, sợ lên hầu quan trễ, 
quan bắt tội. 


Nghe nói cua đỉnh, quan huyện mừng thầm : “Ta 
phải biểu ông già này bắt được cua định, mang lại chỗ 
ta để nhậu. Nghe mấy ông thầy thuốc biểu cua định 
quý lắm”, rồi làm ra vẻ rộng lượng : 


- Thương ông là dân mần ăn, ta không nỡ bắt tội, 
nhưng chiều nay, ông nhớ đem cho ta con cua đỉnh 
nghe. 


Bác lớ Ông Ó søo 


Vâng dạ một lát, ông Ó ra về. Quan huyện chờ 
hết ngày hôm đó lại đến ngày hôm sau, sau nữa, mà 
không thấy bóng ông Ó. Quan giật mình : “Thôi thế là 
mình lại mắc mưu ông già xóm Dưa lần nữa rồi. 
Nhưng quan huyện không dám đòi ông Ó lên lần nữa, 
vì sợ bị gạt tiếp thì mắc cỡ lắm. 


18. BÁN SÁCH NÓI LÁO 


Chánh tổng Minh Đạt hay sách nhiễu dân, lại có 
tánh hơi tò mò, ông Ó định bụng lúc nào sẽ làm cho y 
bẽ mặt một bữa. Một hôm, ông Ó quảy tòn teng hai 
bọc vải đỏ đi ngang qua chợ. Gần chợ là ngôi đình, nơi 
chánh tổng vẫn hay ngồi mần việc. Bữa nay, viên 
chánh tổng đang ngồi bắt chân chữ ngũ, sau khi đã rít 
một hơi thuốc lào, chợt thấy người quầy hai bọc vải đỏ, 
nhìn kỹ biết là ông Ó, bèn cho người gọi vô : 


- Ông đi đâu đó ? 
- Dạ Con đi chợ. 


Ông Ó cung kính đáp, vẫn quảy gánh trên vai. 
Thấy lạ, viên chánh tổng bèn hỏi : 


- Ta nghe nói ngươi vẫn tự khoe mình nói láo có 
sách phải không 2 


Ông nói như phân trần : 


100 s XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt am 


- Dạ, thầy con ngày xưa có để lại cho con bộ sách 
nói láo thiệt. Nhưng dạo này nhà ngặt quá, bữa nay 
con tính đem bán đăng kiếm ít tiền về nuôi sắp nhỏ. 
con đi từ hồi sáng tới giờ, mà chưa có ai mua giùm I 


Chánh tổng hí hửng : 

- Ngươi bán lại cho ta ? 

- Nhưng sách của con mắc lắm ! 

- Bao nhiêu mà ngươi bảo mắc ? 

Ông Ó trả lời : 

- Sách này quí lắm, thầy con dăn rằng nếu lỡ phải 
đem bán, không được để cho người mua giở ra coi 
ngay trước mặt mình. Chánh tổng là người lớn nhất 
tổng Minh Đạt này, con xin bán chỉ hai quan thôi. viên 
chánh tổng làm ra vẻ dễ dãi : 

- Ừa ta đồng ý mua, và ta trả ngươi trước một 
quan, còn mai lại ta trả nốt. 

Ông Ó cầm tiền ra về. Đi được một đoạn, ông 
chạy rất lẹ về nhà. Viên chánh tổng giở từng lần vải 
đỏ, vừa hết mảnh cuối cùng, một đàn ông vò vẻ bay ra 
tán loạn, xúm vào đốt chánh tổng và những hương 
chức trong đình. Cả bọn ôm đầu chạy và kêu : “Đã 
biết là ông Ó nói láo mà lại còn đòi mua sách của 
ông!” 


Truyện Ông Ó + 101 


19. ÔNG Ó Ở HUẾ 


Có nhiều quan lớn ở Huế vào trấn nhậm Nam Kỳ, 
nghe tài ông Ó ứng đối giỏi, khi về kinh, hay đem 
chuyện ông Ó ra khen là người nói láo hay nhất Nam 
Kỳ. Có một ông Đông cung tính hay ham vui nghe nói 
thế trong lòng ao ước nghe ông Ó nói láo chơi. Có 
nhiều quan muốn làm đẹp lòng Đông cung nên khi có 
anh em đi trấn nhậm Nam Kỳ đòi gửi ông Ó ra. thuận 
có lúc ghe bầu tải lương về kinh, họ gởi õng Ó ra Huế. 
Ngày kia, có người dắt ông Ó ra mắt Đông cung nhằm 
lúc Đông cung đương cưỡi voi đi săn bắn với các quan. 
Gặp ông Ó ngoài đường, Đông cung tỏ vẻ rất mừng, 
hỏi : 


- Bấy lâu ta nghe ngươi nói láo hay, vậy hãy nói ta 
nghe thử. Đông cung vừa dứt lời, ông O liền thưa : 

- Nếu Đức ông muốn nghe cái chỉ thì xin ngợi ý, 
tôi mới nói được. 

Đông cung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói : 

- Thôi tùy ý nhà ngươi, muốn nói cái chỉ làm cho ta 
mắc lừa thì nói. 

Ông Ó nghĩ thầm : “Sao lại có người nhàn hạ rong 
chơi suốt ngày và thích những chuyện phiểm như thế 
được ¡ Đã vậy ta gạt cho mà xem” 


102 s,XÀo ràng Truyện Trạng T?ệt am 


Ông Ó bèn thưa : 


- Tôi nói gạt thì thế nào Đức ông cũng phải mắc 
móp, song Đức ông đang ở giữa lưng chừng, đầu 
không tới trời, chân không đụng đất thì không gạt 
được! 


Đông cung muốn thấy tài ông Ó nói láo ra sao, lật 
đật tụt xuống đứng dưới đất ngang với ông Ó, rồi nói : 

- Bây giờ ngươi hãy nói đi ! 

Ông Ó lễ phép thưa : 

- Đức ông bảo tôi nói láo, nên tôi mới nói láo gạt 
cho Đức ông tụt xuống. Dạ nói láo là như vậy đó ! 

Đông cung nghe nói đành chịu, không bẻ ông Ó 
vô lễ với mình được, nhưng trong bụng nghĩ sẽ tìm 
cách trị tội sau. 


20. MƯU CẦU PHÚC LỢI 


Những ngày lưu lại kinh đô Huế, ông Ó đi dạo chơi 
khắp nơi. Mấy cậu lính hầu của các quan thấy ông thì 
hỏi : 

- Ông ở xứ Đồng Nai ra đây có việc chi, hay là đi 
nói pha trò cho các quan nghe 2 


Ông Ó trả lời : 


Truyện Ông Ó s 103 


- Tôi là thầy địa lý có danh trong Đồng Nai, các 
quan lớn ngoài này, người nào trấn Đồng Nai đều biết 
tui. Đức ông nghe danh nên đòi tôi ra đây đăng chỉ vài 
cái bí nhiệm cho ngài học. Ngài ham học địa lý lắm, 
chẳng biết để làm gì, vì huyệt của nhà ngài phát to 
nhất rồi còn gì I | 


Mấy thầy đội, thầy cai nghe nói thế, bèn rước ông 
về nhà. Với ai ông cũng hẹn sẽ tới. Cho đến ngày ra 
về, họ theo đón đường xin coi giùm huyệt cho, kẻ thì 
xin coi cho ông bà, kẻ thì xin coi cho cha mẹ. Lúc đó 
ông Ó mới nói : 

- Đức ông, ngài rước tôi ra đây đặng nói láo cho 
ngài nghe để mua vui, chứ có phải địa lý địa liếc gì 
đâu. Nếu không, tôi việc gì phải đi nói láo cho Đông 
cung và các cậu nghe làm gì ! 


21. QUAN HƯU TRÍ MẮC LỪA 


Có một viên quan hay ăn của đút lót, nay già về ở 
Huế. Trong nhà, vợ con làm nghề dệt lụa. Bữa nọ 
đang khi đi dạo chợ, ông thình lình gặp ông Ó đi chợ, 
bèn kêu lại mà rằng : 


- Ông có phải là người xứ Đồng Nai không 2 


104 s,Xo tàng Truyện Trạng 1?ệt Nam 
DO NEYE-Eẹtrdxe— 
Ông Ó quay lại, thấy một người hao hao giống như 
viên quan mà ông đã nghe danh từ lúc chưa ra Huế, 
liền chào và nói : 


- Dạ phải ! 

- Ông có phải là ông Ó không ? Viên quan lại hỏi. 
- Dạ phải. Ông Ó đáp. 

Nghe vậy, viên quan già liền tổ về giễu cợi : 


- Ở trồng hổng còn việc gì, nên ông ra ngoài này 
nói láo sao, hay ông ra ngoài này có công chuyện chỉ? 


Ông Ó nghĩ bụng phải cho viên quan này một trận 
mới được, nên trả lời rằng : 


- Không phải. Năm rồi, trong Đồng Nai, dâu tằm 
khá lắm. vợ tôi ở nhà trúng mùa tằm hết biết. Nó kéo 
được ít yến tơ mà bán không được. Nhơn có một người 
lái ghe bầu ở cửa Hàn vô ra buôn bán quen với tôi. 
Người ấy rủ tôi ra đây chơi, trước là cho biết xứ sở 
người, sau là bán tơ luôn thể, mà hôm nay bán vẫn 
chưa được. Nay có người đi chợ, nên tôi đi theo vào 
đây chơi. 


Ông quan ấy tuy đã nghe danh ông Ó nổi tiếng nói 
láo, xong thấy ông có vẻ nói thiệt, bèn bảo : 

- Thiệt vậy thi tôi cho thằng nhỏ này theo ông 
đăng nó dắt ông đem tơ lại nhà cho vợ con tôi mua. 

Ông Ó bằng lòng. Viên quan khấp khởi mừng 
thầm : “tự nhiên mình lại kiếm được mối hàng, phen 
này phải ép giá để mua rẻ mới được”. Ông Ó đi với gia 


Truyện Ông Ó * 105 


thần Viên quan một quãng đường dài, rồi day mặt lại 
mà rằng : 


- Thôi chú trở về và bẩm với ổng rằng ổng đã biết 
ông Ó nói láo đó, chớ có chút tơ nào bán đâu ! 


22. LỜI DẶN CỦA THẦY TÔI 


Đông cung hay bày đặt những trò chơi để tiêu 
khiển thì giờ, nên một bữa bắt ông ó cùng đi ngoạn 
cảnh với mình. Đông cung chỉ ra ngoài xa, hỏi ông Ó 
rằng : 

- Nhà ngươi coi nhơn vật xứ này với xứ ngươi làm 
ăn có khác nhau không ? 


Ông Ó trả lời : 


- Tôi coi dân xứ này ít làm lắm, dân trong xứ tôi 
không phải vậy. 

Đông cung lại hỏi : 

- Sao mà gọi ít làm ? 

Ông Ó lại đáp : 

- Dân trong tôi cày cuốc cả năm, không cho đất ở 
không chỗ nào. Còn ngoài này, bởi họ ít làm, nên để 
đât chai hóa đá, lâu năm nó sanh sản thành núi. Bởi 


vậy xứ này núi nhiều, ruộng ít, còn ở trồng, nếu có núi 
họ đào ít năm cũng sập ! 


106 s.XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


Đông cung cười ngất, rồi bảo : 


- Ngươi nói láo giỏi vậy là do ai dạy, hay ngươi tự 
bày đặt ra mà nói. 


Ông Ó trả lời một cách cung kính : 


- Dạ, thưa dầu là chuyện nhỏ mọn cũng phải có 
thầy. Thầy tôi dạy thường thường có tới năm bảy mượj 
học trò. Cách nay mười năm, vua bên Tàu cho rước 
thầy tôi qua Bắc Kinh nói láo cho vua Tàu nghe. Khi 
thầy tôi về, vua tàu có ban cho thầy tôi một trăm lạng 
vàng, lại có tàu đưa về. Rủi là đi dọc đường bị ăn 
cướp. Tàu ô giết thầy tôi lấy hết của. Sau, vua Tàu 
hay tin có gửi thơ qua thăm hỏi vợ thầy tôi và phong 
cho là Tổ sư nói láo. 


Đông cung lại hỏi : 


- Vậy chớ, khi còn học thầy ngươi, điều gì thầy 
ngươi dạy ngươi kỹ nhất. 


- Dạ có, nhưng tôi không dám nói, e Đông cung giận. 
Làm ra vẻ độ lượng, Đông cung bảo : 

- Ngươi nói, có gì, ta tha lỗi cho. 

Ông Ó chậm rãi đáp : 


- Nói láo thì chỉ nói láo cho người ham làm nghe 
cho vui, chớ kẻ ham chơi mà đòi nghe nói láo, thì chửi 
cha nó lên. 


Rất giận ông Ó, nhưng đã hứa rồi, nên Đông cung 
không làm chi được. 


Truyện Ông (2 s IØ7 


23. NÓI GẠT QUAN LỚN 


Một hôm Đông cung đãi yến, các quan đòi ông Ó 
tới nói láo cho các quan nghe. Lúc đó ai cũng muốn 
bảo ông Ó nói láo nghe chơi. Ông làm thinh một hồi, 
không nói gì hết. Các quan hỏi vì cớ gì mà không trả 
lời, lại coi bộ buồn rầu như vậy 2 Ông Ó liền thưa : 


- Khi tôi nghe Đông cung đòi thì tôi lật đật chạy, 
không rõ đạp nhằm con gì, nó cắn tôi một cái, bây giờ 
chỗ ấy nhức nhối hết sức, tôi thấy trong người đê mê 
không nói lên được. 


Các quan tưởng thật, xúm lại hỏi cắn chổ nào ? 
Người thì sai đi gọi thầy thuốc, người sai đi lấy thuốc, 
tỏ về ân cần với ông Ó để ông mua vui cho. Các quan 
lớn sung sướng quá dễ sinh buồn, vì chẳng có việc gì 
làm... Một hồi lâu thầy thuốc tới. Khi đó, ông Ó mới nói 
với các quan : 

- Ấy, tôi nói láo cho các quan nghe chơi chứ không 
có chỉ hết, vì các quan muốn tôi nói láo để mua vui mà 
lại ! 


108 e.Xho tàng Truyện Trạng ]lệt /Vam 


24. KHOAI NGỰ 


Ông Ó ở lại Huế ít lâu. Dù ghét ông, nhưng Đông 
cung vẫn phải cấp ông một số tiền để ông về quê. 
Ông tính chờ ghe bầu trở vô thì lâu, nên hỏi thăm 
đường sứ trở về. Khi đi, thấy một thứ khoai lạ, ông bèn 
nghĩ ra một kế đặng kiếm ăn đường về. Ông cắt một 
mở dây lang ấy, gói lại kỹ càng, môi khi đi tới một xóm 
nào, thì ghé vô xin nước tưới dây lang. Đến một xóm 
nọ, có ngôi nhà lớn day mặt ra lộ, ông Ó đoán là nhà 
này ắt khá giả liền vào xin nước tưới năm dây lang. 
Chủ nhà thấy có một ông già xin nước tưới, thì hồi dây 
gì mà ông gói kỹ càng vậy. Ông Ó liền thưa : 

- Đó là dây khoai ngự. 

Người chủ nhà hỏi : 

- Sao lại kêu là khoai ngự ? 

Ông Ó liền trả lời : 

- Thứ khoai này trồng trong vườn nhà vua. Tôi có 
một người anh em giữ vườn cho vua, nên lén đem cho 
tôi ít sợi dây đây làm giống. Khoai này khác hơn khoai 


ta. Trồng nó phải có giàn như giàn bầu, củ nó thòng 
xuống như trái bầu, vậy mà ăn củ suốt cả năm. 


Truyện Ông Ó s I9 


——— 


Chủ nhà nghe nói kỹ càng như vậy, thì tín thiệt, 
nên năn nỉ với ông mua bằng được một ít làm giống 
Ông ó trả lời : 


- Đây là thứ khoai quí, mà tôi đã mất công mang từ 
Huế vô đây, tôi không nỡ bán. Bây giở ông nần ï¡, :2¡ 
bán nhưng mắc lắm đó, ông có mua được không ? 


Chủ nhà bằng lòng, mua mỗi dây một quan tiền, y 
mua hết nửa bó dây ấy. Thấy vậy, mấy nhà chung 
quanh cũng theo nhau năn nỉ mua nốt. Ông Ó bán gần 
hết chỗ dây lang ấy, chỉ còn lại một vài dây, mà ông 
nói để mang về đồng Nai làm giống, nên không bán 
hết cho họ. Đi ra khỏi làng, ông vứt luôn. Thế là với bó 
dây lang, ông Ó đủ tiền ăn về tới quê nhà. 


25. NẤU RƯỢU BẰNG KHOAI 


Thường khoảng tháng 6, 7 người ta đào khoai, lấy 
đất cấy lúa. Có một bữa, ông Ó đi thăm người bà con 
ở xa. Trời gần tối mà đường về còn xa, ông Ó tính võ 
xóm ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai mới về. Đến một 
nhà nọ, ông Ó thấy các tá điền đang xúm xít nhặt 
khoai, còn trên bộ ván ngựa bằng gỗ giữa nhà, hai vợ 
chồng nhà đó sắp ăn cơm. Thi ra, đây là một địa chủ 
có hạng trong vùng. Sau khi xin ngủ nhờ, ông Ó lại 
gần những người tá điền đang nhặt khoai, hỏi xin mấy 
củ khoai thúi và khoai sùng, rồi lấy khăn gói lại. Chủ 
nhà đang ngồi trên bộ ván gỗ bèn hỏi : 


110 *.XÀo tàng Truyện Trạng 1?ệt .Mam 


5 Ông Xin mấy củ khoai sùng ấy gói lại làm chi 2 
Ông Ó liền trả lời : 
- Đem về đặt rượu 


- Làm sao với khoai thúi, khoai sùng mà đặt được 
rượu ? Chủ nhà hỏi : 


- Tôi đã học được ở một người ba Tàu cách làm 
rượu Sử quốc công. 


Nguyên thời ấy, những người ba Tàu thường đem 
qua bán một thứ rượu đựng trong ve chai nước đen 
sâm, kêu là "gia bì”. Rượu Sử quốc công mùi nó như 
khoai sùng. Ông Ó lại kể tiếp : 


- Lấy khoai sùng đâm cho nát rồi nhồi-thành một 
cục để một đêm, gia vô năm vị thuốc bắc, lấy lá chuối 
gói lại làm như làm cơm rượu vậy, ba đêm ba ngày, 
mở lá ra, bỏ vào khạp đậy nắp cho chặt, lấy hồ dán 
cho kín để đủ mười lăm ngày thì các xác khoai lặn 
xuống hết. Múc nước lấy ra chai, uống ngon hết sức. 
muốn uống cho ngọt, mỗi khạp thêm bốn lượng đường 
phèn. 


Chủ nhà nghe vậy, nhẩm tính mình có cả chục 
công khoai, khoai thúi, khoai sùng biết bao nhiêu mà 
kế, đem đặt rượu chắc trúng lắm, bèn mời ông Ó lên 
bộ ván ngồi uống rượu và ăn cơm với mình. Cơm nước 
xong, ông Ó cùng với tá điền lựa khoai, lấy cối đâm 
một cục rồi nhồi để đó. sáng hôm sau ông Ó nói đi 
chợ mua các vị thuốc, rồi đi luôn. Chủ nhà trông mãi 
không thấy ông Ó trở lại, không biết vì sao. 


Truyện Ông Ó s 111 


26. CHUYỆN LẠ Ở HUẾ - 


Ông Ó về tới nhà, anh em bà con mừng rỡ tới 
thăm hỏi : 


- Ông ra Huế, có thấy cái chi lạ không 2 
Ông Ó nói : 


- Thiếu chi cái lạ ! Tôi thấy một khẩu súng để 
trước điện vua lớn hết sức chỗ nói. Hôm ấy, có người 
lính đưa tôi đi chơi. Thấy súng lớn, tôi trầm trồ, người 
lính bắc thang dẫn tôi leo lên trên cái súng coi chơi. 
Thình lình trời đổ mưa. Chạy đi đâu cũng không kịp, 
người lính liền dắt tôi chạy theo lỗ ngòi vào trong nòng 
súng mà tránh mưa, cho đến khi tạnh mới về. Các 
người nghĩ coi súng lớn dường nào. 


Mọi người lại hồi : 

- Thế súng lớn như vậy dùng để bắn giặc cướp, 
hay để bắn cái chi 2 

Ông Ó đáp : 

- Ý chừng bày ra đó để khi Đức vua và các quan 


đi xem chơi, lúc có mưa thì nấp, như tôi nói vừa rồi 
cũng nên. 


Họ lại tò mò hỏi vua ăn mặc như thế nào 2 Ông Ó 
nói : 


112 *.XÀo ràng Truyện Trạng Tệt /am 


__ Áo đại trào của vua giống như đồ hát bội, có đều 
bằng vàng thiệt, còn cái mũ của vua thì nhiều tiền 
lắm. 

Họ lại hỏi : 

- Mũ làm bằng gì mà nhiều tiền ? 

- Làm hết hai mươi cân vàng, ông Ó đáp. 

- Cha chả, hai mươi cân vàng thì vua đội sao nổi? 
Ông Ó nói : 


- Vậy các ngươi không nghe hễ làm vua thì có 
quan phụ trách, viên quan ấy theo một bên, đỡ mũ 
cho vua. 


Truyện Ông Äz * 112 


—ễFễễễỀễỀ_.___ỐẮỐẮỐ.ỐỀ_...__————m— 


TRUYỆN ÔNG ME 


Ông Me là người xã Châu Bình, huyện Giồng 
Trôm tỉnh Bến Tre, là con thứ ba của một gia đình 
nông dân ít học, sống bằng nghề làm ruộng và bẫy 
chim, chài lưới, ông Ba Me có tài biến báo, nói dóc 
(nói láo, nói phét, nói trạng) có tiếng trong vùng. Cho 
nên, ở Châu Bình, người dân có câu : “Nói láo như 
cháu ông Me". Ông Me mất đã lâu, nhưng những 

- chuyện kể về tài nói dóc và con người lạc quan, vui 
tính của ông vẫn thường được nhiều người nhắc nhở. 


Dưới đây là một số chuyện của ông Me. 


1. GÀ MÁI ĐÁ CHẾT DIỀU HÂU 


Ông Me có con gà mái nổ, mà hễ gặp ai đến chơi, 
đều được nghe ông hết lời ca ngợi : 


- Con gà mái ấy khôn lắm ! Nó ấp trứng nở được một 
bẩy gà hơn chục con. Gà mẹ thường dẫn bầy con đi ăn ở 
mọi nơi. sáng hôm ấy, gà mẹ vừa dẫn bầy con ra ngoài 
vườn, thì bỗng một con diều hâu từ trên trời nhào xuống 
cắp một con của nó rồi bay đi. Gà mẹ liền đuổi theo bóng 


114 e Truyện Ông 


con diều đến giỗng Ông Khuông!?. Con diều nghĩ rằng 
đến đó là an toàn, bèn đậu xuống để chén con mồi, nên 
chẳng nhìn phía sau. Không dè con gà mẹ đuổi tới nơi, 
nhào vô đá con diều một cái, oon diều bật kêu té hẹ một 
tiếng, rồi gục xuống chết. Sau đó, gà mẹ liền trở về Châu 
Bình để đón đàn gà con. 


2. ĐỨT ĐẦU RỒI MÀ VẤN CÒN GÁY 


Thường những lúc hết vụ mùa, rảnh rỗi, ông Me 
xách lồng cu mồi đến các vườn cây bẫy chim. Ông Me 
kể rằng : 


“Lần ấy, ông treo lồng chim mồi xong, đi tìm một 
gốc cây gần đó ngồi nghỉ. Hút chưa tàn điếu thuốc, 
một con chìm cu nghe tiếng gáy của con chim mồi 
trong lồng, từ xa bay đến. Nó vừa đáp xuống, thì cửa 
lồng phía trước bật ra, đập mạnh xuống làm đứt đầu 
con chim. Thế là chỉ còn đoạn mình và đôi cánh ở bên 
ngoài rập, con cu mồi tiếp tục bay đi một đoạn rồi rơi 
xuống vắt vẻo trên một cành tre. 


Tôi vội chạy lại, lấy câu liêm đỡ lồng chim xuống, 
lấy cái đầu chim đang còn nhỏ máu, đem ráp với thân 


® Giêng Ông Khuông, nay thuộc xã Lương Quới, huyện Giồng 
Trôm. 


—y ng. . SH =- =———==sg „n 


Truyện Ông .Ä£ * 115 


chìm vừa nhặt được. Lạ thay, tôi nghe nó keu lên ba 
tiếng 'cúc cu cu” rồi sau đó mới chết hắn. 


Nghe đến đó, có người bảo : 

- Chắc là con chim bị chết oan trách con chim mồi 
của ông đây. 

Ông Me cười khà khà, đáp : 

- Ừ, cũng có thể... 


3. CON CÁ NGÁT BỰ CHÁNG?®') 


Bữa ấy, ông Me ngồi nói dóc với đám thanh niên 
nam nữ đang ngồi chờ đò ngang qua một con rạch 
rộng. 

- Cái rạch này mà có nhiều cá bự lắm đấy. Hôm 
tao đi đặt lọp rồi trở về nhà, cũng quên đi. Chả là có 
mấy người bạn rủ đi lai rai chút đỉnh. Nửa đêm tỉnh 
rượu, tao lội ra chổ đặt lọp để coi thử. Trời ơi, ra tới nơi 
tao thấy một con cá ngát bự chẳng nằm trong lọp.. 


Mọi người sốt ruột : 


°' Cá ngát : Loại cá sông, thích ở hang, mình da láng như cá 
chình, cá nheo, thịt chắc và ngon. Öự chẻng : Tiếng địa phương 
là : rất to. (Sông Bến Tre nhiều hang cá ngát, Đường Ba Vát gió 
mát tận xương — Ca dao Bến Tre). 


Má Š- 'Ẻ`Ẻ 


116 ® Truyện Ông .À{e 


- Bự chảng cỡ nào 2 

Ông thủng thẳng đáp : 

- Con cá lớn hết biết. Cái đầu nó lớn cỡ cái mâm 
thau, cái đuôi thò dài ra ngoài lọp cỡ một sải tay. 

- Làm chỉ có con cá lớn cỡ đó ông ? 

- Có chớ I 


Nhưng chợt nhớ ra sự vô lý của mình, ông bèn 
nói: 

- Ờ, tao phải đươn lại cái lọp, vì cái lọp cũ hom 
nhỏ quá, con cá cỡ chừng đó chun vô không lọt ! 


4. ÔNG CÁ THUA CUỘC ÔNG ME 


Nghe người ta đồn đại nhiều về tài nói dóc của 
ông Me, một bữa nọ ông hương cả trong làng tìm đến 
nhà ông Me, bảo ông nói dóc nghe chơi. Nếu nói dóc 
để ông tin được và lừa được ông, thì ông sẽ thưởng 
cho giạ lúa. Ông Me trả lời : 

- Thưa ông quả con có nói dóc thiệt, nhưng bữa 
nay con bận đi đăng cá, xin ông để cho bữa khác. 


Nghe vậy, ông Cả liền nói : 


- Bữa nay mày đi đăng cá, có được khá để cho tao 
nhen l : 


Truyện Ông .z * 117 
“==-..`............"-' 
Ông Me vâng dạ, ông cả ra về. Đến gần tối, ông 
Cả bèn cho người đến nhà ông Me lấy cá. Tới nhà, 
vẫn thấy ông Me trùm chăn nằm ngủ, người ở trở về: 
thưa với ông cả. Ông Cả lật đật chạy đến, ông Me cười 
nói : 
- Đó con gạt được ông cả rồi đó. 


Ông Cả té ngửa người ra, biết mình bị mắc lừa, 
đành trở về nhà sai người nhà đem đến ông Me gia 
lúa như đã hứa ! 


118 e,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt am 
mm BS 


TRUYỆN BỘ NINH 


Bộ Ninh tên thật là Phạm Hữu Ninh, người ở Cai 
Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Trước 
có thời ông giữ chức hương bộ, nên nhân dân thường 
gọi ông là Bộ Ninh. 

Bộ Ninh có tài nói dóc, những chuyện nói dóc 
của ông được truyền tụng rộng rãi ở Cai Lậy và ở 
nhiều vùng khác. Có câu ca rằng : “Bộ Ninh nói dóc 
dễ nghe; Tham Cơ nói dóc, chổi tre lên đầu”. 


Dưới đây là một số mẩu chuyện của Bộ Ninh. 


1. THEO KIỂU CHỮ QUAN 


Ông Bộ Ninh cho xây cái cầu tiêu có hai lỗ, nhưng 
không có vách ngăn ở giữa. làm xong, ông mời các 
hương chức trong làng đến ăn mừng. Bữa tiệc tổ chức 
khá thịnh soạn. Xong, vị hương cả mới bảo Bộ Ninh : 


- Hôm nay chú mày mời bọn tao đến dự tiệc này là 
tiệc gì vậy 2 


Bộ Ninh lễ mễ đáp : 


Truyện Bộ MInÄ s 119 


- Có gì đâu, thưa tui mới làm xong cái cầu tiêu, 
nên mời các ông đến ăn mừng, nhậu nhẹt một bữa 
cho đã. 


Hương Cả tức đỏ mặt, nhưng ráng nén và biểu Bộ 
Ninh dẫn ra Coi cái cầu tiêu. thấy cầu tiêu xây kiểu lạ 
quá, có hai lỗ mà không có vách ngăn giựa, ông mới 
hỏi : 

- Chớ cái cầu tiêu này xây kiểu chi mà lạ vậy 2 

- Thưa, đây là làm theo chữ “quan” đó ạ ! 


2. CHE MIỆNG THẾ GIAN 


Một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, Bộ Ninh từ 
nhà cưỡi ngựa đến thăm chủ quận Cai Lậy. Ngựa Bộ 
Ninh cưỡi là một con ngựa cái rất đẹp mã. Khi gần đến 
nơi, Bộ Ninh móc túi, lấy miếng vải đổ bịt trôn ngựa 
lại, rồi ung dung cưỡi ngựa vào dinh quận. 


Chủ quận ra tiếp khách, thấy miếng vải đỏ phất 
phơ ở phía dưới đuôi ngựa, mới hỏi Bộ Ninh : 


- Chớ ông làm cái chỉ ở phía sau đuôi ngựa lạ 
vậy? : 


Bộ Ninh thưa : 


12Os Trưyện Bộ MJnh 


- Thưa, có cái chì mà lạ. Đã đi ngựa thì cũng cố 
gắng sắm con ngựa coi được một tí. Nhưng rồi, đi đến 
đâu người ta cũng hay trầm trổ khen con ngựa đẹp, 
làm mình cũng đâm ngại. Cho nên tôi lấy miếng vải 
che bớt, cũng là để “che miệng thế gian" đấy ! 


Chủ quận biết là Bộ Ninh nói xỏ, nhưng làm thịnh 
không nói gì. 


3. ĐỀU LÀ CHÓ CẢ 


Lần ấy, Bộ Ninh biết là các vị chức sắc ở làng 
đang họp tại đình. Ông sai người nhà làm thịt chó và 
bảo chỉ làm hai món : món xào lăn và xào lòng. 

Đến gần trưa, ông cho người ra đình mời các vị 
hương chức trong làng về nhà ông nhậu chơi. Được 
bữa nhậu, các vị hương chức kéo nhau đến rất đông.. 
Theo thứ bậc, Bộ Ninh xếp họ ngồi vào mâm từ gian 
giữa ra đến ngoài hàng ba. 


Bộ Ninh thì thỉnh thoảng đốc thúc người nhà : 
- Cho món xào lăn ra ! 
- Cho món xào lăn ra ! 


Cứ hết món này ông lại gọi món kia, “hết xào lăn, 
lại xào lòng”. Thấy thế, bọn hương chức mới hỏi : 


Truyện Bộ /MInÀ * 12¡ 


Khi rượu vào đã ngà ngà say, một hương chức 
nghe mãi cái điệp khúc "xào lăn, xào lòng" bực mình, 
mới buông ra một câu : 

- Bữa nay ông đãi khách mà sao chỉ có hai món 2 

Bộ Ninh giả bộ lễ phép đáp : 

- Dạ thịt chó cả đấy. Từ trên xuống dưới quanh đi 
quẩn lại cũng đều là chó hết... 


Mọi người biết Bộ Ninh chửi kháy, nhưng đành 
ngậm miệng rồi chuồn thẳng. 


4. BỊ GIAM, VẤN CÒN NÓI DÓC 


Một lần, do chuyện tiền bạc lôi thôi, Bộ Ninh bị 
các chức sắc làng Hòa Sơn bắt giam ông mấy ngày. 
Buổi chiều, trời nóng bức, ông yêu cầu bọn quân canh 
dẫn ông ra bờ sông tắm. Gặp tên lái buôn đường, 
đang đậu ghe nơi bến, Bộ Ninh bảo : 


- Tôi bị kẹt ở đây không thì đã mua hết ghe 
đường này cho cháu để ở nhà dùng dần. 


Anh lái buôn nghe vậy, nghĩa chắc ông này thuộc 
loại khá giả, bèn hỏi : 


- Nhà ông ở đâu ? 


122 s.Xho tàng Truyện Trạng l*ệt Vam 


- Ổ Cai Lạy. Chú cứ đến bến chợ, hỏi cai tổng 
Ninh ở rạch Nàng Giòng, ai cũng biết. 

Anh lái buôn hý hửng chèo ghe đường đến rạch 
Nàng Giòng hỏi cai tổng Ninh, nhưng chẳng ai biết cả, 
Đến khi tình cờ hắn gặp bà Bộ Ninh, bà biết chồng f6; 
gạt, liền đáp : 

- Ở đây không có ông tổng Ninh mà '“hí có ông 
quận Ninh. Nhưng ông nhà tôi mới đi lên X# trên có 
công chuyện, đến mai mới về. 


TRUYỆN 
BA PHI 


Truyện Ba TÌM s 125 
ỷ——  ——_—____———— 


MẤY NÉT VỀ BA PHI 


Truyện kể Ba Phi là một hiện tượng văn học 
truyền khẩu rất độc đáo trên mảnh đất cuối trời 
phương nam Tổ quốc. Sự xuất hiện của truyện kể Ba 
Phi vào khoảng giữa thế kỷ này là một bổ sung hoàn 
chỉnh diện mạo văn học dân gian của cả nước theo 
dòng chảy bắc - nam, đồng thời cũng có thể coi đó 
như một dấu chấm kết thúc của một giai đoạn văn 
chương truyền khẩu với những nét đặc thủ sẽ không 
bao giờ gặp lại. 


Xét riêng ở loại hình truyện trạng, có thể nói rằng 
đến những truyện vui Ba Phi, thì hệ thống truyện 
trạng mang thêm những nét mới cả về nội dung cũng 
như hình thức””. Ba Phi đã phả vào trong những mẩu 
chuyện chất trẻ trung ngồn ngộn, tươi rói của cuộc 
sống nơi vùng đất mới cùng hình ảnh con người với 
những dáng nét riêng tràn đầy sinh lực mà dấu ấn 
của một thời khai phá vẫn chưa phai mờ trong tính 
cách. Người nghe, và sau này là người đọc (khi những 
chuyện kể đã được ghi lại thành văn) vừa cảm thấy lạ 
lùng mà gần gũi. Gần gũi, vì đều là những chuyện 
gắn bó với đời sống thực, chuyện làm ăn sản xuất, 


° Và việc xếp chuyện kể Ba Phi vào loại hình nào; có nên 
xếp vào loại truyện Trạng không, còn có nhiều ý kiến khác 
nhau, xin có dịp sẽ được góp phần trao đổi. 


126 s.XÀo ràng Truyện Trạng Tệt Wam 
SE 0 /Áx6agibeyigi,Ăglg và ãntec.da,.đkt,2 ilikelllÐ 192D CN TA GG NON 

chặt cây, đốn củi, cấy lúa, trồng khoai, cắm câu, 
quăng chài, bắt cá, săn thú và cả chuyện đánh giặc, 
nhưng lạ lùng ở chỗ thiên nhiên và những sản vật, mà 
nó ban cho con người ở nơi đây không chỉ phong phú 
về chủng loại, mà cái gì cũng bự, cũng nhiều không 
kể xiết. Cá kèo lội lềnh mặt nước như bánh canh, thò 
tay vớt lên mỗi lần được đến chục con, cá lóc cũng 
bơi đặc nước, đớp bọt như cơm sôi, con nào con nấy 
to đến cỡ dừa khô mà rụng xuống bao nhiều chúng 
đều nuốt sạch bấy nhiêu. Sân chim thì có đến hàng 
vạn con, đủ các loại từ cò, diệc, chàng bè, quốc, gà 
nước, gà dãy... và khi chúng kêu lên vào buổi sáng 
giống như một “chầu hát bội". Trên mặt đất thì nào 
nai, cọp, rắn, rùa, cần đước, khỉ, cá sấu, heo rừng... 
mà hằng ngày con người đều có thể gặp chúng. Ông 
mật U Minh có hàng vạn ổ treo lũng lẳng như những 
cái nia trong rừng tràm. Càng kỳ lạ hơn, chuyện rắn 
hổ mây tát cạn nước bắt cá ở giữa rừng, ếch to đến 
mức nuốt cả con vịt mái bầu, cái xương đầu cá trê lật 
úp lại nhốt cả bầy heo con trong ấy... 


Hầu hết chuyện kể Ba Phi đều nằm gọn trong 
không gian vùng U minh, mà người kể đồng thời là 
nhân vật chính, một người nông dân gắn bó gần trọn 
cuộc đời với mảnh đất này. Người nông dân ấy chính , 
là Ba Phi. Chuyện kể Ba Phi manh nha từ trước Cách 
mạng tháng 8 năm 1945 rồi phát triển mạnh trong 
thời kháng chiến chống Pháp, bắt đầu từ xã Khánh 
Bình (quê ông) thuộc huyện Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. 
Vì là chuyện vui hấp dẫn, lại ra đời đúng vào lúc nhu 
cầu đời sống tinh thần của bộ đội, cán bộ ở một chiến 
trường gian khổ đang cần tiếng cười lạc quan để động 


Truyện 6a TÌM s 127 
Bổ so“ An Uh UV i0 (20020000 0À vÚ) 


viên sức chiến đấu, nên nó được mọi người đón nhận 
rồi mang đi khắp nẻo đường kháng chiến và nhanh 
chóng trở thành chuyện dân gian với một sắc thái 
riêng. Và rồi, theo quy luật phát triển của loại hình 
nghệ thuật dân gian, chuyện kể Ba Phi đã được người 
ta thêm thắt, bổ sung ngày một hoàn chỉnh hơn về nội 
dung lẫn nghệ thuật. Ở đây ta không loại trừ một số 
chuyện của những tác giả dân gian khác cũng gia 
nhập vào hệ thống chuyện kể Ba Phi. 


Cũng cần nói thêm rằng trước năm 1970 là năm 
ông Ba Phi qua đời, chưa có một bản văn nào ghi 
chép lại các chuyện đó, kể cả tác giả và những người 
thân trong gia đình ông. Phải mấy năm sau ngày giải 
phóng, những chuyện kể Ba Phi mới lần lượt xuất 
hiện trên báo rồi in thành sách, rộ nhất vào những 
năm 80. Là chuyện kể dân gian, nên có người ghi 
kiểu này, người ghi kiểu khác và cũng không tránh 
khỏi hiện tượng “trộn lẫn” như đã nói trên. Điều này 
cũng chứng tỏ các câu chuyện của ông là chuyện 
truyền ngôn. 


Trở lại đôi nét về tác giả, khá độc đáo này. Ba 
Phi tên thật là Nguyễn Long Phi, sinh năm 1890, mất 
năm 1968. Vào đầu thế kỷ này, anh thanh niên Ba 
Phi cùng với đoàn người di cư từ miền Đồng Tháp lưu 
lạc xuống miền Tây, rồi cuối cùng định cư ở vùng 
Rạch Lùm - Kinh Ngang, xã Khánh Bình, huyện Sông 
Đốc, tỉnh Cà Mau, nay là xã Khánh Hưng A, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải. 


Gắn bó gần suốt cuộc đời từ tuổi thanh niên cho 


đến ngoài mốc tuổi “cổ lai hy" ở chốn cùng trời cuối 


128 e,XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt /Mam 


— 


đất cùa phương nam Tổ Quốc, Ba Phi có vốn hiểu 
biết đổi dào và tường tận thiên nhiên, cảnh vật nơi 
đây, từ đất dai, sông rạch đến cây mắm, cây tràm, 
cây đước, từ cọp, nai heo rừng đến cá sấu, kỳ đà, rái 
cá, tôm ốc, ếch, nhái, từ loại chim trời đến con ong 
mật. Ông còn rành rẻ cả quy luật sinh trưở' của 
từng loại cây con, sự di chuyển theo mùa của từng 
loài chim, loài cá. 


Chính cái vốn sống thực tế phong phú này cộng với 
tài nghệ đặc biệt của mình, Ba Phi đã sáng tạo nên hàng 
loạt chuyện kể có sức hấp dẫn kỳ lạ, mang lại cho người 
nghe những tràng cười sảng khoái, thú vị. 


Đặc trưng của truyện Ba Phi là nghệ thuật phóng 
đại khá điển hình. Nhiều chuyện kể được phóng đại 
đến ngoa ngoắt với những tình huống biết rõ là vô lý, 
song nhờ tài sáng tạo độc đáo và hóm hỉnh, phương 
pháp biểu dương tài trí con người và sự hào phóng 
của thiên nhiên một cách thông minh nên cuốn hút 
được người nghe, người đọc. Có khi đã biết sự phóng 
đại đó là vô lý rồi, mà vẫn cứ háo hức tin, háo hức chờ 
đợi cái hồi kết cục. 


Hãy nghe Ba Phi kể về nếp dẻo đến mức mà 
người lột cái bánh ít bỏ vào mồm rồi thì không nói 
được nữa, vì hai hàm răng đã dính cứng lại, chỉ có cái 
đầu còn gục gặc “ngậm mà nghe" (!). 

Nhưng chưa phải đó là mức phóng đại cao nhất. 
Ông kể tiếp : "Tôi lột bánh và định ăn thử. Nhưng bột 
nếp dính lẹo nhẹo trong lá quá chừng, gỡ không ra. 
Tôi bực mình rảy mạnh một cái, chiếc bánh ít văng 
bổng lên đính vào cây xiên nhà. Con chó chụp của tôi 


Truyện Öa TU s 120 
đứng chực hờ nãy giờ thấy vậy, nhảy lên táp liền 
Chẳng ngờ nếp dẻo quá, hai hàm rãng con chó dính 
cửng trong cái bánh ít, thân thể nó bị treo tòn teng 
trên xiên nhà” (truyện Nếp dẻo). 


Và đây là chuyện “Cọp xay lúa" : “Vừa xay, tôi 
vừa liếc chừng vô bụi ráng, giả bộ như không hay biết 
gì. Chờ lúc cọp nhảy ra phủ đầu, tôi hụp xuống, trịch 
ngang. Hai bàn tay cọp bấu tám móng cứng ngắt vào 
cán giằng xay. Sẵng trớn cái cối quay tới, mà hễ cái 
cối quay tới hết vòng thì bị con cọp ghị lui. Cứ như vậy 
mà con cọp theo đà cố quay đẩy tới kéo lui hoài... Tôl 
đứng một bên, cứ xúc lúa châm vô hoài. 


Đến lúc con cọp xay hết hai chục gia lúa... thấy 
con cọp có chửa nên cũng động lòng thương, vợ tôi 
bảo tha. Tôi nắm tay cối xay chận mạnh lại cho đứng 
dừng trớn quay. Con cọp bị hụt đà, vuột tám móng ra 
khỏi giằng xay, cắm đầu. Nó lồm cồm ngồi dậy, mệt 
thở hết muốn ra hơn, bỏ đi vô rừng một nước. Không 
tin thì hỏi bả coi". 


Đến cái chuyện “lúa nở ngầm" thì sự phóng đại 
được nâng lên đến mức tuyệt diệu khi ông miêu tả cái 
"tiếng chuyển mình rào rào của những hạt lúa trong 
đất". Đến nỗi khi “những con chàng bè mò cá thọc 
đầu vào gốc lúa đang nở bị mắc kẹt, không rút lên 
nổi. Khoái quá, tôi chống xuống đi nhổ chàng bè. Tôi 
nhổ một lát thì đầy nhóc một xuống be tám" (Truyện 
Lúa nở ngầm). 


Dường như cái khoái chí của người trong cuộc đã 
lây sang cả người nghe và trở thành niềm khoái cảm 
của người tiếp nhận. Chuyện kể Ba Phi luôn luôn gây 


13O e.XÀo tàng Trưvện Trạng 11ệt Nam 


được không khi hào hứng, nôn nao, một tâm lý háo 
hức chờ đợi hồi kết cục mà thường không lâu lắc gì. 
Cứ như thế, chuyện vui Ba Phi dẫn người ta coi “con 
heo đì cày !", chiếc "tàu rùa" đi tới bằng sức đẩy của 
hàng trăm con rùa lỏn, bé, con cọp “chắp tay lay bác 
Ba", nghe âm thanh của “con ếch đờn vọng cổ”, “con 
chó tấu nhạc mừng vu, tiếng tát nước bắt cá ào ào 
của rắn hổ mây giữa rừng tràm bát ngát, xem cả họ 
hàng nhà chuột “đứng sắp thành hàng, tay chấp sau 
đít" há mốm đớp sạch những hat lúc bác ba vừa gieo 
ra khỏi tay v.v... và v.V... 

Bằng vốn sống phong phú đã tích lũy được và tài 
năng của mình, Ba Phi với thủ pháp phóng đại sự vật 
(vốn là phương thức có tính đặc thù của dòng chuyện 
kể dân gian) đã sáng tao nên một hệ thống truyện kể 
mang dấu ấn riêng, “bịa mà như thật”, tưởng như phi 
lý mà lại hữu lý đến ngạc nhiên. Sức sống và sức hấp 
dẫn của chuyện kể Ba Phi là ở chỗ đó. 


Truyện Ba TÌU s 131 


—:"”.Š55ễ—— 


1. VEN RỪNG U MINH THUỞ TRƯỚC 


Người ta nói ở Cạnh Đền”) : “Muỗi kêu như sáo 
thổi, đỉa lội lềênh như bánh canh", chớ vùng này, những 
năm đầu mới khai rừng thì người ta hay hát đưa em 
như vầy : “Ở đâu bằng xứ Lung Tràm, chim kêu như 
hát bội, cá lội vàng như mắm nêm. 


Mỗi buổi sáng, giấc hừng đông, lúc đài Hà Nội báo 
thức, thì lũ giang sen, gà dãy, lông ô, khoan cổ, chàng 
be2 ra tập thể dục rần rần. Con nhỏ đứng trước, con 
lớn đứng sau chẳng khác nào cuộc duyệt quân, thiên 
binh vạn mã. Loại trích cổ tuy nhổ con nhưng làm 
“thàu hồ” nháy nháy cặp mắt màu ve chai, niếng cái 
đầu có mồng đổ chót, là “tò le tét le". Vợ chồng nhà 
quạ nghe vậy, từ trong cũng vội vã bay ra “dạ” rân. 
Đám vạc ăn đêm về ngủ nướng ở những bụi rậm, giật 
mình thức giấc, “nhảy mũi” hạt hạt. trong vườn “đội 
nhạc công” chìa vôi thổi gió véo von. Dòng họ nhà 
chim bắt muỗi cũng gõ đầu hòa tấu “toang toang”. Đấy 
chú cưỡng bông đậu chót vót trên cành cao lé mắt 
"thổi kèn tây"; chị em tu hú thấy hừng đông, chạnh 
lòng nhớ quê, cất tiếng kêu não ruột. Ngoài mé ruộng 
nhà, anh chàng nghịch dầm mưa long óc mấy ngày cứ 


9) Cạnh Đền, Lung Tràm : những địa danh ở vùng Cà Mau, nay 
thuộc tỉnh Minh Hải. 


'? Tân các loài chìm ở rừng U Minh. 


13c s.XÀo tàng Truyện Trạng Tệt dam 


gù lưng "nhảy mũi khìn khịt". Tội nghiệp cho bác mỏ 
nhác, ăn chỉ mà đau bụng rên "tằng yết, tằng yết 
sáng đêm. Trời vừa tảng sáng, cậu rắn hổ đất đã thải 
bể phù phù cho anh chim trảo chẹt "rèn" những Cây 
phản gỗ nghe choảng choảng... 


Ở ven rừng U Minh thuở ấy, vào những buổi sáng 
thật vui vẻ rộn rã làm sao ? Ai đi làm đồng, trước đó 
cũng phải nán lại ít nhất ít phút để nghe bản “nhạc 
rừng hòa tấu". 

Lũ chim chóc ngày đó dạn khì, chúng sống lẫn lộn 
với những bầy gia súc. Chàng bè rề theo đổ trống vịt 
xiêm, vịt đẻ, khi trứng nở ra, con nào con nấy cái mỏ 
nhọn thon như mũi kéo. Vịt ta đi đạp mái giang sen, 
làm con cái giang sen chân lùn tịt, con nào cũng có 
giọng kêu “cạp cạp". Lạ đời nhất là loại cúm núm 
ngoài đồng, con trống nào cũng có hai cái cựa nhọn 
lểu. Còn gà trống trong nhà thì đêm đêm cất tiếng gáy 
vang : “ò ó o...cúm ! ò ó o cúm l”. 


2. RẮN HỔ MÂY TÁT CÁ 


Hồi xửa hồi xưa, khi mới tới đất này khai phá, rắn 
trong rừng U Minh con nào con nấy lớn lắm. Mới đầu, 
người ta kể, tui chưa tin, nhưng rồi có một bữa tui cùng 


t? Cứm nứm : gà nước, gà hoang dã sống ven ruộng lúa, vườn 
cây. 


Truyện Ba TÌM s 133 


— Ph— _ ễằễẼễẼšẽẼẽ_——————————— 


_ bả vô rừng, tính kiếm cái đìa nào lớn, nước cạn, tát bắt 
ít cá về ăn. 


Tui và bả tới ven rừng, nghe như có tiếng ai đang 
tát nước từ xa vọng lại. Chả là trong rừng này có một 
cái đìa bề ngang chừng 5 thước, bề dài chừng hơn 40 
thước, tui đã nhắm chừng từ bữa hổm. Tiếc thiệt, bây 
giờ, mới tới ven rừng, đã có người tát rồi. “Ai đó mà lẹ 
vậy !". Tui bảo bả như vầy. Nhưng rồi cả hai người vẫn 
lẹ làng đi tới. Đứng ở mé bờ đìa bên này, núp sau một 
thân cây tràm bự chảng, tui thấy một con rắn hố mây 
ở mé đìa bên kia. Cái đuôi nó ngoéo một đầu, cái đầu 
nó ngoéo một bên, thân hình nó dẹp lại đu đưa. Thì ra 
nó đang tát nước cho cạn để bắt cá. Tui bấm tay bả 
một cái đau điếng, ra hiệu đứng yên, để coi con rắn hổ 
mây này làm chi. Gần xế bóng mặt trời, cái đìa đã cạn, 
những con cá rô, cá trê đen thùi lùi quẫy đành đạch 
trên bùn. Bả thích quá, kêu trời một tiếng. Thấy động, 
con rắn vội bổ chạy vô rừng. Tui chỉ việc bảo bả về 
kêu bà con ấp xóm ra bắt cá mang về. Hổng tin, mọi 
người cứ hỏi bả thì rõ. 


3. CHIM VÀ CHUỘT U MINH 


Năm đó, tui làm đám mạ ở gần mé rừng. Nói là 
"làm đám mạ”, vậy chớ có làm gì đâu. Ở xứ này mà, 
tháng hạn châm một mũi lửa là mặt đất bị cháy sạch, 
chờ tới sa mưa, đội lúa giống ra, coi chổ nào ưng ý là 
gieo. 


134 e,XÀo tàng Truyện Trạng 1?ệt /Mam 


Giống lúa tôi đã ngâm lên đủ ba cảng, một mộng 
đàng hoàng, từ trong nhà đội ra. Bữa đó trời trong, ìm 
gió. Nhưng không biết sao tui nghe dường như có mây 
che mù mịt trên đầu. Có cả tiếng gió rì rầm đâu xa xạ 
nữa. Ra đến nền đám mạ, tôi để thúng lúa giống trên 
đầu xuống. Thì... trời dì ! Chim dòng dọc với chỉm lá 
rụng nằm đầy nhóc một thúng gia. Chúng đã ăn sạch 
sẽ cái thúng lúa giống của tui, không còn một hột để 
nhổ râu. Nghe động, chúng bay lên cái rần, chỉ còn lại 
cái thúng không. 


Tức quá, tui về nhà ngâm thêm một gia lúa giống 
nữa. Vài ngày sau, tôi cũng đội lúa ra gieo y nền cũ. 
Lần này biết khôn, tôi không để thua mấy con chim 
này nữa. Một tay tui vịn thúng lúa, một tay cầm nhánh 
chà quơ quơ phía trên đầu. Vậy mà tới đám mạ, thúng 
túa cũng bị chim ăn hết phân nữa. 


Bây giờ mới bắt đầu gieo hột. Tui cặp thúng lúa 
vào nách, đi thụt lùi, vãi ào ào. vãi hết thúng lúa 
giống, đến chừng coi lại, thì không có một hột nào rớt 
được tới đất. Chuột ! chuột đứng sắp hàng. Con nào 
cũng vậy, một tay chắp sau đít, một tay đưa ra hứng 
lúa. Chúng vừa ăn, vừa vuốt râu. Có mấy con chuột 
già không hứng được lúa để ăn, ngồi ngoài rìa đám mạ 
mặt mày buồn thiu, 


Truyện Ba ƒ?Ầ/ s 135 


—ằƑằƑE£—_— — ——  —_— ằẶẰ-.—=——m==== 


4. ÔM CỔ RẮN 


Mùa hạn năm đó, tui đi ăn ong mật”) sâu trong 
giữa rừng U Minh. Đến trưa, ngồi dựa lưng vào gốc cây 
tràm nghỉ mát, tui móc gói thuốc ra ngồi hút. Thấy 
đằng kia, cách chừng ba công bề đứng, có một cây 
mướp hay cây bùi gì đó chết khô, cành lá rụng rdi đâu 
hết, chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Cây khô này cao hơn 
các cây xung quanh. Gốc ngọn nó nân nẻ, thẳng 
băng, màu da đen hơi mốc, trên có cái cháng hai. Một 
điều kỳ lạ là mội khi có con chìm, cò nào đậu lên 
cháng hai đó liền bị mất hút, không thấy bay ra. 

Tui cũng không để ý, cứ quảy gùi, xách mác đi ăn 
ong. Đến xế qua, mật ong đã đầy gùi, tui định về, 
bỗng nghe có tiếng lửa cháy ào ào từ phía trên gió. 
Rừng U Minh nầy bị lửa cháy vào mùa hạn thì ngọn 
lửa bốc cao ngất trời, táp tới ầm ầm, như một trận bão. 
Đi rừng mà gặp lửa cháy, thì phải mau đào đất trấp, 
chui xuống dưới, hoặc trèo lên những cây thật cao, 
chờ lửa cháy ào qua, chớ không phương nào chạy kịp. 
Lúc đó, tui đào đất trấp chui không kịp, phải chạy tìm 
cây cao mà leo. Tui chạy đến, quăng bỏ gùi mật ong, 
bỏ cây mác còn lại, và tìm được một cây. Tui ôm cây, 
trèo lên tuột xuống. Cái cây gì mà trơn chuồi, thót lên 
ba phóng thì bị tuột trở xuống hết hai. Nhưng lửa cháy 


?) (Từ địa phương) Đi lấy mật ong rừng. 


136 s,XÀø tàng Truyện Trang Tệt Nam 


đã tới quá gần, tui phải cố trèo. Trèo lên vừa tới chỗ 
cháng hai, thì lửa cũng vừa cháy tới. Nhưng chổ cháng 
hai cái cây sao có nhiều mảnh dăm lười xười tách ra, 
đâm tay tui đau quá. Tui phải tụt xuống một chút, mà 
ôm ngang chịu trận. mặc dù mỏi run tay, nhưng ngó 
xuống thấy lửa đã cháy phía dưới tui, lấy làm khoái chí. 


Lửa cháy qua rồi, tui định tụt xuống, nhưng sao 
nghe cái cây động đậy. Rồi ngay chô cháng hai, lại 
mọc ra một nhánh chà cây, quơ qua quơ lại, cào cào 
vào đầu tui. Tui thụt xuống chút nữa. Cái chà cây kia 
cứ ngoéo xuống quét vào đầu, vào cổ tui. Nó còn trây 
vào mình tôi một thứ gì nhớt nhợt như nước miếng. 
Trời đất ! chỗ cháng hai lại có hai cái mu lồi ra láng 
bóng và rực sáng như rèn xe hơi. Trời ! khi không hai 
cây lại khép lại, mở ra nghe bầm bập... Hồn vía lên 
mây, tay chân rũ liệt, tui ngã người ra, sút tay rớt luôn 
xuống đất. Hai lỗ tai tui nghe vo vo, mắt nhắm hít lại, 
phú mặc số mạng cho trời đất. 

Khi rớt xuống tới đất, tui thấy mình nằm y chỗ ngồi 
hút thuốc hôm qua. “Cái cây” đằng kia bắt đầu bò đi, 
le lưỡi, thổi hơi phèo phèc .. 


5. SÂN QUA 


Ở Phong Lưu, cạnh Điền có một sân chim, mỗi lần 
người ta bắt hàng vạn con còng cọc, cò long bong, cò 
quắm, vạc, diệc mốc chở ra chợ bán. Sau hậu đất tui 
thì lại có “sân qua”, chuyện mới lạ đời ! 


Truyện Ba TÌM s 157 


Số là mùa hạn năm đó, nắng khô hết đìa bàu, ao 
vũng xứ này. Trâu bò phải đi kiếm nước uống ở những 
cái giếng giữa đồng xa. 


Tui có bầy trâu tất cả là tám con. Nhưng chiều 
bữa đó, chúng đi ăn về, lại lạc mất con đực pháo. Sau 
đó, mây tháng lăng xăng chạy kiếm đủ chỗ, tui mới 
gặp nó đứng chống khu uống nước ở một cái giếng 
trong đầu ngàn hậu đất. 


Gần đi tới, tui thấy con đực pháo đang rùng mình 
lúc lắc, mặc dù bốn cái chân của nó còn lún sâu dưới 
thềm đìa. Tới thêm chút nữa, tui thấy con trâu như 
nghe được tiếng động, nó cựa mình vùng lên. Gần lại 
nữa, tui lại thấy nó run run, giật giật. Lấy làm lạ, tui đi 
gần lại xem. Con trâu làm như hoảng hồn, lúc lắc nhổ 
bốn cái chân lên, nhưng bốn chân nó ngay đơ, không 
làm sao nhúc nhích được. Con trâu lại cất tiếng kêu 
“9a ọa”. Rồi nó trân mình đứng dựng tại chỗ, run rẩy. 
Thấy đít con trâu lủng một lỗ, tui vội quơ nùi rơm nhét 
lại. Rồi đưa tay với lấy sợi dây dàm định dẫn nó về. 
Nhưng con trâu cố giẫy giụa, mà đứng tại chỗ. Cuối 
cùng tui phải về, kêu bà này ra lôi tiếp con trâu về 
nhà. 

Sau đó, tui với bà này mài dao xẻ con trâu. nào 
ngờ phèo phổi, ruột gan, thịt thà bên trong con trâu 
đều bị lũ qua khoét đít chui vô hồi nào mà ăn sạch 
trọi. Tui với bả bắt ra được ba trăm hai mươi sáu con 
quạ vừa lớn vừa nhỏ. Không tin thì hỏi bả thử coi ! 


138 s®,XÀo tàng Truyện Trạng ]ệt am 
.e=—————————————eẽẽh==———ề-ằễÊễ_ 


6. GÀI BẤY BẮT CHIM 


Cánh đồng Kinh Ngang này vào tnùa nước ngọt, 
các thứ chim lớn như gà dãy, giang sen, chàng bè, 
lông ô, khoang cổ, diệc mốc từ trong rừng U Minh lũ 
lượt kéo ra kiếm ăn. Chúng quần đảo mát trời, giậm 
nhẹp lúa đồng sạch trọi. Tất cả các loại chim đó chí có 
giang sen với khoang cổ là thịt ăn “có lý”, còn hầu hết 
ăn xảm xì như trứng rồng. Nói thì nói vậy chớ dù ngon 
hay dở mình cũng phải gài bắt cho ráo đợt để đem ra 
chợ bán, kẻo chúng phá lúa chịu không nổi. 


Cái đám thằng Cường thằng Thọ gài bẫy đạp, bẫy 
cò ke, bẫy mổ chỉ bắt trầm kha mỗi ngày vài chục con, 
có thấm bổ gì. Tui nghĩ ra một cách gài khác tụi nó. 
Bữa đó tui bỏ một mớ ống trúm xuống xuồng chống vô 
rừng đặt lươn. Đem về, tôi lựa rặc thứ lươn da vàng, 
đầu nhọn, loại này mạnh lắm. Tui lấy chỉ ni-lon thật 
chắc, cắt ra một sợi đài chừng hai tầm đất, một đầu 
cột khúc cây ngáng ngang, một đầu cột ngang vào 
chỗ rún con lươn. Làm xong, tui ôm bẫy ra ruộng thả 
hai con lươn thành một cặp gần nhau. 


Sáng ngày sau, tôi bò ra ruộng rình xem. ban đầu 
có một con gà dãy đi lọm khọm tới bên con lươn vừa 
trông thấy, rồi đứng sựng lại, ngóng cổ, liếc mắt nhìn. 
Thấy con lươn bò nhọi nhọi, nó nhảy vọt tới mổ vào 
đầu. Con lươn bị đau quá vọt luôn vô bụng con chim 
rồi dùi tuột ra sau lỗ đít. Tới con giang sen đi sau cũng 


Truyện Ba TÌM s 139 
" ` ..—...ẹNẠA.—eTaermrax~.sxsxsm——————wwn 
vậy. Nó nhảy tới mổ vào đầu con lươn, con lươn vọt 
mạnh vô bụng, dùi luôn ra sau. Rồi lại đến con chàng 
bè, cũng Y Vậy... 


Một con lươn mồi của tui vọt đến chết, xổ lụi ít 
nhất cũng một. chục con chim. Như vậy là cứ hai xâu 
làm một, tôi cầm mỗi tay một cây ngáng, la cho chim 
bay lên, mang tui theo. Tui bay bổng mặt đất mà lái 
từng cặp xâu chim thá ra ví vô, về nhà giao cho bả trói 
đem ra chợ Sông Đốc bán, không tin thì hỏi bả thử coil 


7. ẾCH ĐỜN VỌNG CỔ 


Tui có bầy vịt, hễ bum búp lông cánh là lần lượt bị 
mất sạch trơn. Tức quá, rình mò mấy bữa, tui mới biết 
là bị ếch ăn. chỗ đuôi đìa, dưới gốc bụi tre, có một 
hang ếch lớn quá cỡ. 


"Ăn thịt vịt tao thì mày phải đền mạng”. Nghĩ vậy, 
tui mới lấy sợi dây thép quai thùng dầu hỏi uốn thành 
một lưỡi câu, lấy sáu sợi dây chì bện lại làm nhợ, một 
đầu buộc con vịt xiêm vừa ra ràng, một đầu buộc vào 
bụi tre. 


Mặt trời lên độ một con sào. Tui ngồi rình, thấy 
một con ếch bà từ trong gốc tre lù lù lội ra. Con ếch 
thấy con vịt, men lại ngửi ngửi rồi lắc đầu bỏ đi.Biết nó 
chê con vịt này còn hôi lông nên chưa chịu ăn. Bữa 
sau, tui đổi một con vịt mái ta đang đẻ, mập sà đít. 
Hừng sáng là tui cũng đến chỗ hôm qua, ngồi rình. 


140 s.Xho tàng Truyện Trạng T3ệt Nam 


Cũng đến lúc mặt trời lên độ một con sào, con ấch 
bà đó cũng lại vẹt bèo lội ra. Trông thấy con vịt ta mập ú, 
nó ngó dáo dác, mặt mày hớn hở, gật gật đầu mây cái. 
Con ếch khỏa bèo, hớp nước súc miệng sào sạo, phun ra 
cái phèo, rồi chồm tới bên con vịt. Nó nhướng mắt, táp 
bụp, rồi nhai rau ráu, nuốt một cái ực. Như vướng phải 
lưỡi câu, nó nhợn trở ra. Thấy tình thế không xong, tui vụt 
đứng dậy, la 'ếch" một tiếng. Con ếch giật mình nhào 
ngang, bị lưỡi cầu xóc vào hàm hạ, nó giãy đùng đùng, 
sáu sợi nhợ câu thẳng băng. Nó lúc lắc cái đầu, sáu sợi 
dây chì rẽ quạt ra. Hai tay nó quày lia lịa. Sáu sợi dây bật 
ra những tiếng kêu bổng trầm tằng tăng, tủng tẳng' khác 
nhau. Tui ngồi nghe, sao có chỗ vô sang, ra hò mùi quá ! 
Một hồi phát ngứa miệng, tui ứng thanh theo, ca bậy sáu 
câu vọng cổ chơi.. 


8. CỌP XAY LÚA 


Xứ rừng này hồi mới khai mở, đêm nào cọp cũng 
Vô xóm rình mồi, nó kêu “à uôm” nghe như tiếng con 
ễnh ương gặp mưa vậy. 


Có bà Tám ở xóm trên, đêm ngủ ngoài bụi ráng, 
vì bữa chiều đó bà uống rượu ở đám giỗ Xóm dưới, say 
quá không về tới nhà. Sáng ra, bà bị liếm cái đầu trọc 
lóc như trái bưởi. 


Hai đức con thằng Tư Mít, cha mẹ đi làm, bỏ 
chúng trên sàn gác, gặp cọp vô nhà chơi hoài. Chúng 


»x 


Truyện öa TÌM s 141 


———_—_———_——_e—_.——= 


nó vắt cơm cháy, thảy xuống cho cọp ăn. Ăn quen, lần 
đó thằng Tư Mít núp trên sàn gác, đốt đỏ cái ống 
ngoáy trầu của bà, rồi thảy xuống, cọp hả họng ra 
hứng liền. Lần ấy, con cọp bị phỏng miệng, nó chạy, 
la vang rừng suốt mấy bữa. 


Có một đêm, tui cũng đang ngủ trên sàn gác, 
khoảng gà gáy hiệp ba, bỗng nghe con heo khoảng 
một tạ ngoài chuồng kêu ét ét. Biết là “ông ba mươi” 
đến viếng rồi. Tui liền xách cây mác thong, phóng 
xuống, đuổi theo. Rượt đến sáng mới giụt lại được xác 
con heo, tôi vác về. Để con heo đó, lum khum nhóm 
lửa nấu nước, tui bỗng nghe tiếng động rột rẹt trong 
lùm ráng. Liếc mắt nhìn qua, tui thấy rõ ràng là “anh 
ta". Vì hụt mất miếng mồi nên con cọp ức, trở lại rình 
mò. Đó là một con cọp cái bụng đang có chửa. Tui 
thấy nó ngồi nhìn xác con heo, mà thèm đến nhễu 
nước miếng. 


Không ăn được thịt heo, con cọp đâm ra thù tui. 


Trưa bữa sau, hai vợ chồng tui khiêng cối ra xay 
lúa. Cái giằng xay, tui làm bằng cây trâm suồi, thịt gỗ 
thật dẻo. Đang xay lúa ồ ồ, tui lại cũng nghe sau bụi 
ráng có tiếng động rột rẹt. Giống cái con cọp này thù 
vặt quá ! Tui nói trong bụng : “Bữa nay mà bắt mày 
xay lúa một trận cho biết tay”. Tui kêu vợ tui xúc sẵn 


:; hai chục giạ lúa để gần bên cối xay đó. Vừa xay, tôi 


vừa liếc chừng vô bụi ráng, giả bộ như không hay biết 
gì. Chờ lúc cọp nhảy ra phủ đầu, tui hụp xuống, trịch 
ngang. Hai bàn tay cọp bấu tám móng cứng ngắt vào 
cán giằng xay. Sẵn trớn cái cối đang quay, con cọp 
kéo lui hết vòng thì bị cái cối theo quán tính quay tới, 


142 s,Xho ràng Truyện Trạng )ệt dam 


mà hễ cái cối quay tới hết vòng thì bị con cọp ghị lui. 
Cứ như vậy mà con cọp theo đà cối quay đẩy tới kéo 
lui hoài... Tui đứng một bên, cứ xúc lúa châm vô cối 
liên tục. 


Đến lúc con cọp xay hết hai chục giạ lúa, tui kêu 
vợ tui vô bồ xúc thêm lúa nữa. Thấy con cọp có chửa 
nên cũng động lòng thương, vợ tui bảo thôi tha cho nó. 
Tui nắm tay cối xay ghìm mạnh lại cho dừng trớn quay. 
Con cọp bị hụt đà, vuột tám móng ra khỏi cán giằng 
xay, chúi đầu về phía trước. Nó lồổm cồm ngồi dậy, mệt 
thở hết muốn ra hơi, bỏ vô rừng một hơi. Không tin thì 
hỏi bả coi. 


9. CÂU CÁ SẤU 


Ngồi nói chuyện bên ấm trà với người khách mới 
tới xứ Ù Minh, nghe người đó hỏi : 

- “Xứ mình có nhiều cá sấu không bác Ba 2”. Bác 
Ba Phi trả lời liền : 

- Ôi ! Sấu ở đây, khi trời nắng, chúng lên nằm hai 
bờ sông như củi lụt. Người khách liền hỏi : 

- Vây làm sao mà bắt được nó ? 

Bác Ba Phi đáp : 


- Khó gì đâu, câu bắt nó thôi. Bữa hổm, tui và bả 
đi câu. Tui, làm một cái doi thiệt bự, rồi hai vợ chồng 
chèo thuyền đi. Tới sông Quảng Phú, gặp một con 


Truyện 5a TÌU s 143 
———...—__—_ằẦ———— 


sấu lớn. Nó mắc lưỡi câu, hai sợi doi nổi lên ở một 
khúc eo sông. Tui thử kéo lên. Chà ! Một con sấu thiệt 
lớn. Tui quấn sợi doi trước mũi thuyền. Thế là sấu 
chạy, kéo luôn cả thuyền. Tui vội vàng la bả : “Cầm lái 
cho ngay kẻo chìm !” Con sấu kéo thuyền của vợ 
chồng tui tử sông Quảng Phú tới vài Cái Dôi mới bắt 
được nó đây. 

Người khách lại hỏi 

- Thế thì làm sao đi ngang đập cây Dừa ? 

Bác Ba Phi thản nhiên : 

- Thì nó kéo thuyền qua đập luôn mà ! 


10. CHIẾC TÀU RÙA 


Mùa khô năm đó, túng tiền xài tui mới nghĩ ra một 
cách bắt rùa để chở ra chợ Sông Đốc bán. Ra nhà dượng 
Tư nó, tui mượn một chiếc ghe cà đom chở chừng năm 
trăm gia lúa, chống vô Lung Tràm, đậu cặp mé phía dưới 
gió, cắm sào hai đầu cho thật chắc. Tui còn kéo tấm đòn 
dày bắc thẳng lên bờ. Làm xong, tui đi vòng phía trên gió, 
nổi lửa đốt một hàng dài. Mùa khô ở đây, cỏ ngập tới lưng 
quần, dễ làm mồi cho lửa lắm. 


Lửa bắt đầu bốc ngọn, tui lộn trở về chỗ đậu ghe, 
ngồi chờ. Độ chừng hút tàn điếu thuốc, tui thấy rùa đã 
bắt đầu bò xuống lai rai. Lửa phía trên gió bắt vào các 
bờ sậy, cháy, nổ rốp rốp. Rùa bò xuống mỗi lúc một 
nhiều. Tốp chạy trước chắc còn hơi hưởn, nên chúng 


144 s,XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


sắp thành hàng một, nối đuôi nhau bò tới. Con nào 
cũng nghênh cổ lên cao, mắt ngó chừng dáo đác. Một 
lúc, gió thổi mạnh lên, lủa cháy rào rạt, lúc này chúng 
hoảng hồn, kéo chạy đồng đống, không còn trật tự gì 
nữa. Rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi, rùòa đém... 
đổ tới từng bầy. Cứ theo cây đòn dày, tui ùa đại chúng 
xuống ghe. Giống rùa là chúa sợ khói lửa. Chúng chạy 
bằng ba chân, còn một chân trước đưa lên che mặt. 
Con nào cũng chảy nước mắt, nước mũi choàm 
ngoàm. 


Thấy chúng tràn xuống quá xá, tui ngồi gần đầu 
cây đòn dày, coi con nào lớn thì cho đi, con nào nhỏ 
cứ hất mạnh tay một cái là lọt xuống sông. Một hồi, 
rùa xuống đầy ghe, tui nhổ sào rút đòn dày, chống 
luôn ra chợ. Nhưng khổ nỗi, số rùa nhỏ bị rớt xuống 
nước cứ bấu theo ghe kết thành bè, một chân chúng 
vịn vào be ghe, còn ba chân cứ đạp nước, theo trớn 
ghe đi tới. Chiếc ghe bị rùa đẩy cứ đi tới tự nhiên rất 
nhanh. Tui ngồi phía sau kềm lái, mở gói thuốc ra, hút 
phì phèo. Ra tới gần chợ sông Ông Đốc, tui bỗng nghe 
mấy người đàn bà bên kia sông la chói lọi. Xuồng chở 
lúa, khẳm lắm ! Tàu làm ơn tốp lại mấy chút nghe ! 

Thật hết phương tốp lại, tui chỉ còn biết ngồi lắc 
đầu chịu chết. Tui khoát tay : 


- Mấy bà con làm ơn nép sát bờ giùm chủt đi. Tui 
tốp máy không được. Chiếc tàu rùa ! 


Nợ ..==—..l LÔ T... «áw NG-NgHG So os- 


Truyện Ba TÌM s 145 


11. MÔ ĐẤT BIẾT ĐI 


Đang mùa phát đất, mà nước đầy ắp cánh đồng. 
Cái năm gì thiệt là kỳ cục ! Nước S8ông Đốc màu ngà 
ngà dâng lên, nước U Minh đen cuộn tràn xuống. Gió 
nam thổi hù hù. Trên ruộng mà sóng bủa ba đào. 
Chuột bọ, răn rít hết chỗ dựa, trôi tấp vào các ngọn 
cây, đeo có đùm. Nước U Minh đỏ thẫm như nước trà, 
chảy ngập tới đâu, thì cây cỏ èo ọp tới đó. Lợi dụng 
lúc này phát đất là tốt nhất. 


Bữa đó, tui vác phản ra đồng như thường lệ. Nghĩa 
là nghe cúm núm kêu chừng hết canh tư, thì tui đã có 
mặt ngoài ruộng. Đồng nước mênh mông ngập tới ba 
đì, lạnh rung lên, không tìm được một mô đất mà để 
viên đá mài phản. Tui lội vòng vo cho tới hừng đông, 
may thay gặp một mô đất thật cứng, cao hơn mặt nuớc 
độ hai gang tay. Tui rề lại, để viên đá lên, ngồi mài 
phản. Mài “nước lớn”, tui lại mài “nước ngót" rồi liếc - 
mép. Xong đâu đó, tôi còn mở gói thuốc giồng ra vấn 
một điếu hút phì phèo. 


Đến khi trời sáng rõ mặt, tui trực nhìn lên : 


- Ủa ! Ở đâu mà vườn tược rậm rạp, trông lạ quá 
vậy kìa ? Quái lạ ! Tại sao lại ở ngay hè nhà mình 2 
Rỗ ràng. Bên tay phải tui là cái chuồng trâu, tay trái 
chuồng heo, chính giữa có bếp nấu cơm. Bà vợ tui 
đang lom khom chụm bếp. Thiệt là như một cảnh 
chiêm bao, tôi không tài nào hiểu được. Cuối cùng, tui 


146 s.XÀo tàng Truyện Trạng T?ệt Mam 


phải cất tiếng kêu bà vợ tui ra để hỏi sự tình. Chẳng 
ngờ bả chạy ra, ngẩng lên, vụt la oi ói : 


- Bó người ta ơi ! Làm ơn cứu chồng tui với I 
Tui bật cười : 
- Bộ bà điên rồi à ? 
Bà đứng nhìn tuì mà mặt mày tái mét, đưa tay 
ngoặt : 
- Ông ơi ! Ông phóng xuống, chạy lại đây mau đi I 


Tôi cười hề hề, thủng thỉnh bịt khăn dầu rìu qua 
trán, lấy cục đá mài, vác phản lên vai, bước Xuống 
khỏi mô đất, đi lại bên vợ tui. 

Bả nắm vai tui, xoay ngược lại : 

- Ông ngó trở lại coi, kìa I 

Tui nhìn thấy cái mô đất mình mới vừa bước 
xuống. Úy trời đất, thánh thần, thổ võ ơi ! Con rùa ! 
Con rùa vàng lớn quá trời. Té ra tui ngồi mài phản trên 
lưng nó hồi hôm tới giờ mà không hay. 


12. CHÀ BẰNG GẠC NAI 


Tui có nuôi một con trăn gấm, cũng không còn 
nhớ là được mấy năm. Nó lớn quá cỡ, lớn đến nỗi 
mình kiếm đồ ăn cho nó không xuế. Mỗi tháng tui cứ 
thả cho nó ra rừng tự kiếm ăn một lần. Có vài ngày 


T?uyn f4 TÌU s 1⁄47 


lần, có lần cÄ tuần lễ nó mới về. Nó ãn nẠo lâ chán 
đèn, chuột cống, cúm núm, trích c4... 


Có một lần, cũng như thưởng lệ, bây trê cho né ra 
rừng kiếm ăn. Nó đi hai bữa... rồi ba bữa, cũng chưa 
thấy về. Rốt lại mười bữa rồi mất tiêu luôn. Báy trả táa 
ra quần kiếm, cũng không gấp. Chác lá nó về lại rúng 
"Lá rụng về cội” thôi, Loài thú rửng mà... Cá nhà ai 
cũng tiếc con trấn gấm, nhưng ngày qua ngày, rói 
cũng lãng quên. 


Vào độ nửa tháng Chạp nắm đó, nghe tu hú 
kêu ngoài bụi tre, thấy gió chướng vờn trên lá cãy, tụi 
nhớ ra đã gần ngày tết. Vợ chống con cái tui vác 
phản, ôm lưới lội ra cái đìa mé rửng mà chụp cá. Cái 
đìa mới đào hồi mùa hạn, chưa kịp cám chả gộng gì 
cả. Nhưng dù sao cũng có cá đủ ăn Tất. Nhở cái nó 
nhẹ dọn cổ, và khỏi nhố chà. 


Cha con tui bỏ lưới trên bờ, dùng phản rong má 
cỏ. Một chuyện lạ đời là mỗi nhát chém xuống, phản 
nào cũng trúng nhằm chà nghe rốp rốp. 


Ai lén cắm chà đìa mình vậy kia ? Tui tự hỏi, rồi cố 
dọn cổ cho xong. Mấy cây phần, giỗ lên coi, cây nào 
cũng má sếu sáo như lưỡi cưa hết tháy. 


Đến khi cỗ được kéo lên bở, tui lại thấy đưới dia 
dầy chà gộng ló lên mặt nước. Kỳ lạ là toàn chả củi, 
không có nhánh nhóc gi hết. Chả bất đầu xạo xự 
mạnh lên như “có ai lặn ỡ phía dưới, rồi cầm mà rung. 
Một phút sau, toàn bộ chả dưới địa kéo hết lên bở. 
chừng đó cha con tui mới bật ngửa. Té ra con trăn của 
nhà mình lâu nay nó ra rừng ăn phải bầy nai chà, nên 


148 s.XÀo tàng Trưyện Trạng 1'ệt Mam 


chà gạt nai đâm lủng lưng, trổ lên phía trên. Có lễ vì bị 
đau quá, nên nó còn nằm đấy dưỡng bịnh, chưa chịu 
về chuồng. 


13. CÂY MẬN BIẾT ĐI 


Thu hoạch mùa màng xong, rồi cứ nằm ngửa gác giò 
giàn bếp, nghỉ ngơi riết rồi cũng đâm ra chán. Tui móc 
đất vò bậy vài chục viên đạn bắt ná thun chơi, rồi thả rẻ 
rề ra bờ bậu đất. Mọi khi ở con bờ này vào những buổi 
trưa, trích tồ về đậu nghỉ mát nơi ngọn cây đen kịt. Vậy 
mà bữa nay im lìm, vắng hoe. Đi vòng vòng một hồi tui 
thua buồn, bắn bậy bạ ba con chim sâu một hồi hết sạch 
mấy chục viên đạn. Nghe khát nước tôi rề lại chỗ cây 
mận chỗ góc bờ để bẻ vài trái mận ăn chơi. Đến nơi thấy 
cây mận trái sai, chùm nào chùm nấy oằn xuống như 
buồng dừa nước. Cái thứ mận rài này coi trái bóng lưỡng 
vậy chớ bên trong hột lớn. 


Tui leo lên cây mận, nằm ngửa chỗ cháng ba, bẻ 
từng trái nhấm nháp. Tàng cây mát như che dù, lại có 
gió thổi hiu hiu, tôi nghe lòng thơ thới làm sao. Cộng 
thêm mấy con chim chìa vôi “kéo đờn vu long”, đâm 
hứng chí, tui nói lối rao ra giọng nam xuất một hồi, rồi 
vô mùi sáu câu vọng cổ. Đôi mắt lim dim mơ màng, tôi 
đưa giọng ca trầm bổng theo làn gió rì rào qua đọt 
sậy. Các loại chim nghe tui ca, bu quanh, nhảy nhót, 
hót theo ríu rít. Đến chỗ xuống mùi tui búng song loan 
cái tróc, bỗng nghe tiếng động rột rẹt. Mở mắt ra, tui 


Truyện Ba TÌM s 149 


vụt thấy một con nai chà cũng đang đứng gần bên 
thưởng thức gọng ca của tui. Thấy con nai chờn vờn 
sắp chạy, tui vội vã bẻ một trái mận bóc lấy hột, nạp 
vô ná thun băn vào mặt nó một phát. Hột mân xuyên 
thủng vào mắt con nai. Nó đau quá, la lên “bét bét” rồi 
tốc chạy vào rừng. 

Câu chuyện con nai đó lâu ngày, tui đã quên mất. 
Đến ba năm sau, nào ngờ, một bữa, tui đi gặt lúc ở 
miếng đất cặp mé rừng, thì được tái diễn lại. Số là vào 
lúc nắng trưa gay gắt, tui máng vòng hái lên cùi chỏ 
tay, đi lại bờ để tìm một bóng cây đụt mát. Hai mắt đã 
tá hỏa, nên tui tấp đại vào một tàng cây gần nhất mà 
ngồi dựa lưng. Hết cơn mệt tôi nhìn kỹ lại, cây ấy là 
một cây mận. Ôi, nó đang sai oằn những trái ! “ Buồn 
ngủ lại gặp chiếu manh”, tui với tay, bẻ trái mân ăn 
thử. Mận này cũng khá ngọt, nhưng sao có mùi hơi 
tanh tanh. 


Tui với bể một trái nữa. Nào ngờ cây mận vụt 
nhích đi chỗ khác và kêu lên một tiếng “bét”. Tui giật 
mình đứng dậy. Ối trời ơi ! Cây mận vụt tốc chạy ào ào 
vào phía rừng ! 

Lấy làm lạ tui đuổi theo xem thử. Chẳng ngờ tui 


càng rượt theo, cây mận càng chạy nhanh hơn, để lại 
đàng sau những tiếng “bét bét”. 


150 e ,XÀo tàng Truyện Trạng 1'ệt Mam 


14. CÁI TÍN NAM VANG LẺ BẠN 


Mấy chú hỏi tại sao nhà tui có cái tín Nam Vang 
lớn mà tốt vậy à ? Cái tĩn màu da lươn bóng ngời, 
đựng trên một giạ gạo đó. Hồi xưa, nhà tui có chẵn 
cặp chớ đâu phải cu ki một cái này. Cặp tĩn của ông 
ba để lại mấy đời. Từ miệt Sa Đóc, vợ chồng tui 
xuống, chỉ có một cặp tĩn đó với chiếc giỏ mây, đến 
đây sanh cơ lập nghiệp. Gia sản lưu truyền mà, nhưng 
đã bị mất đi một cái. Mỗi lần nhớ tui, tui thấy tiếc hùi 
hụi trong bụng. 


Đö là một buổi chiều, tôi xách cặp tĩn ra lung, định 
múc nước về xài. Ra đến, thấy cá rô móng như cơm 
sôi, tui mới nghĩ cách kiếm vài con để chiều ăn. Tôi bẻ 
một nhánh tràm con làm cần câu, bứt sợi dây bẫy cò 
của ai đó làm nhợ, rút cây lông nhím trên đầu tóc 
xuống uốn cong làm lưỡi câu, bắt một mớ cào cào làm 
mồi. Cá rô vùng đất U Minh này hồi mới khai mở thì 
khỏi phải nói. Con nào con nấy cầm nặng tay, màu da 
đen trạy, có râu. Vừa bỏ mồi xuống là thấy “chàng y" 
đớp liền. Nhợ câu bị lôi xiên xiên về phía trên gió. 
Mình nhóng nhóng thử ngọn cần câu, nghe bên dưới 
trì trì thì giật lên một cái. Một chú rô mề đỏ đuôi, có 
hai sợ râu dài thượt, giãy lõm bõm. Cứ vậy mà lôi lên. 
Cái miệng tĩn võng tròn cỡ hai gang tay, nhưng phải 
cầm con cá rô ấn mạnh, cái đầu nó mới -phụp được 
vào trong. Tui vừa câu vừa "ấn' một hơi độ nửa tiếng 
đồng hổ, thì đầy nhóc một tĩn cá. Còn lại một tĩn, tìm 


Truyện Ba TÌM s 151 


một khủe 6â lâm đón, gánh về. Đến chứng bắt cá ra 
làm thịt, bá vợ tui oần nhàn vị lấy eá ra khó quá. 


Thứ hối, sá rô má ầm hai tay ấn thật mạnh cái 
đầu nó mới phụp vô miệng tĩn, thi tới ehửng bát ra làm 
saø lôi ñgược nó ra được ? BỊ vợ eằn nhần một hồi tui 
nổi khủng, xách cây đập cái tĩn một phát cho xong. 
T†hế là bây giở chỉ eðñ 6ó một eái. 


15, NAI TRẦM THỦY 


Ông Tư ngồi uống trà thư thả ở bộ ghế giữa, bên 
đàn eháu, rồi bắt đầu kế : “Năm nọ, bác ba Phi đi 
từng, gập eái bâu lớn giữa trưa, tlnh cờ đang lúc nóng 
nựe, nên Báo ba Phi hăm hở lội ngay xuống tắm. 


Báảe cởi áo ra, ngảng lên nhánh chà kề bên mé 
bàu. Tính báe xưa nay eẩn thận là vậy. Vừa khoác 
nước kỳ eọ bộ ngực, bác ba vừa khoan khoái nghĩ 
thắm : "©hà không ai sướng bằng ta lúc này. Giữa 
rừng, ngồi tám mát một mình má côn có chỗ máng áo 
khô sạch nữa, đã thiệt.” Bác Ba lại thỏ tay xuống, lần 
mở mối lưng, øổl ra thêm ehlếo quần đùi. Bác vừa với 
tay sang nám lẩy nhánh chả, định máng tiếp cái quần, 
thÌ bất ngở.. eái nhánh ehâ “giật minh” vụt đứng dậy 
phỏng ehay. 


- Ö.. đ. Nai trầm thủy. Trới nai trầm thủy. 


9g mất cái áo, bác Ba quýnh quáng tức tốc đuổi 
theo con nai : 


15 ®.XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt am 


- Nai ơi.. Tao lầm tưởng nhánh chà, .mầy trả cái áo 
lại cho tao.. Trâ lại tào I 


Nghe có tiếng người chạy đuổi theo kêu la vang 
rừng ở phía sau, con nai càng sải bốn chân phóng hất 
tốc độ. 


Mệt quá, không còn cách nào khác, bác Ba buộc 
lòng phải đứng lại, vừa thở hổn hển, vừa chắp hai tay 
lên miệng làm loa, la lớn : 


- Nai ơi... nai ! Tao nói thiệt, đừng chạy nữa ! 


Mày không có áo “bận'" thì tao tặng mày cái áo đó. 
Còn gói thuốc gò trong túi áo thì mày nhớ trả lại dùm. 
Tao ghiền... Tội nghiệp tao, nai ơi, nai ơi l... 


16. CÁC KÈO ONG MẬT 


Mùa hạn năm đó, tui quảy gùi, vác mác, lội rừng 
ăn ongf). Đi suốt từ sáng cho tới trưa mà vẫn chưa cạo 
được ổ nào. Ong đóng kèo bạ thì chẳng có bao nhiêu, 
còn đóng kèo gát toàn là loại mới ốp lưỡi mèo, mật 
mới tráng ống. Buồn tình, tui mới lột gùi, để mác với 
dao tre một bên, lấy tấm vải nhựa ra, trải dựa gốc 
tràm, nằm ngủ một giấc. Tui nằm tréo ngoảy, chân 


® Ăp ong : (Từ địa phương) đi vào rừng lấy mật ong. 


Truyện Ba TM s 153 


này gác xiên lên chân kia. Lúc nghe nắng nóng bên 
mang tai, tui mới giật mình thức dậy. 


Cũng còn nằm nguyên tư thế oũ, tui móc gói thuốc 
ra vấn hút. Đang lúc nhả khói, phun mây phì phèo, tui 
bỗng nghe ở đâu đây có tiếng bẩy ong mật vỗ cánh ri 
rào. Tui ngó dáo dác, định ngồi dậy đi tìm. Nhưng trực 
nhìn fvW cái chân đang tréo ngoảy của mình thì_ 
trời ơi ! Ô ong đang đóng dưới bụng ống chân tui. 
Thấy mình ngủ nằm tréo ngoảy, nó tưởng đâu cây kèo 
mà áp lại đóng. 

“Mầy đem nạp mạng, sẵn đây tao cạo luôn”. Nghĩ 
vậy, nên tui hút mạnh mấy hơi thuốc, phà khói vào tổ 
ong. Bị khói thuốc, phà khói vào tổ ong. Bị khói thuốc 
Gò Vấp cay mắt, bầy ong bỏ ổ, bay tán loạn. Tui với 
lấy cây dao tre để bên cạnh, xắn tấm tàn ong bỏ đi, 
tấm tàn lớn bằng cái sàng vậy. Còn lại khúc mức, tui 
xeo thêm mấy nhát dao tre nữa, nó rớt xuống tấm vải 
nhựa cái đụi, một khối mật vàng óng bằng trái dừa khô 
nằm trưu trứu trên tấm vải nhựa. 


17. TÔM U MINH 


Cái năm đó trời nắng hạn đến lung, bàu đều khô 
Sạch trọi, không còn một miếng nước thấm tay. Hạn 
đến chó nằm ở hàng ba nhìn trời lè lưỡi, gà ấp trên ổ 
hót cổ thở hết ra hơi, trâu thèm nước đổ bọt mồm. Nhà 


154 e,XÀ¿ ràng Truyện Trạng !ệt Nam 


tôi chỉ có mấy oái đìa oá giống với một cái búng đập 
thông ra kinh Ngang là oòn nước ehút đỉnh. 


Một bữa nọ, nhà có khách. Túng thức ăn quá, tụi 
mới sai oon út nhà tôi xuống mò quanh rÌa búng, đập 
kiếm ít eon cá, Qon nhỏ nghe lời, lấy khăn choàng tắm 
trùm đầu, xăn quần lội xuống, bắt nào là cá bổi phật, 
cá lóc kềểnh, cá trề nộng, cá sặc bản, cá rô mề quăng 
lên bở. Thấy cá nhiều quá, tui biểu thôi, nhưng con 
nhỏ còn ham, mò ráng thêm chút nữa. Nó bảo mò xích 
ra búng đập. Bắt mớ tôm càng cho tui với khách nhậu 
lai rai. Con nhỏ vừa khom xuống ngay miệng ông bông 
mặt đập, tôi bỗng thấy từ dưới nước vụt dậy lên mật 
cái rần. Trời đất øi ! Tôm ! con nhỏ nghiêng mặt né 
tránh. 


Nào là tôm cảng, tôm thẻ, tôm đất, tôm lóng 
phóng lên ghim ngập gai vô chiếc khăn trùm đầu của 
nó, đuôi chồng ra ngoài búng lách chách. Cái đầu sủa 
con Út có chà, có hôm chẳng khác nó đang đội mật 
mớ san hô vậy. Mẹ nó bưng rố ra gỡ hết chỗ tôm đóng 
trên chiếc khăn đội trên đầu, eân được hai ký lê tám. 


18. THU HOẠCH LƯỠI NAI 


Năm ấy, mấy chục công lúa tui cấy gặp mé rừng, 
tới mùa khô không còn thu hoạch được một hột để nhổ 
râu.'Lúc lúa đứng cái, lũ nai kéo về cả bầy, ăn tới tới. 
Cất chòi giữ ngày giữ đêm, giật banh mấy chục cái 


Truyện Ba TU s 155 


thùng thiếc, mà chúng vẫn trơ trơ không sợ. Đánh bẫy, 
giăng giò bắt được một, thì chúng kéo lại hai. Nai chà 
tràn vô xóm, rượt chém bò cổ, nhây đực bò cái, để ra 
con cái nào cũng có nhánh có nhóc. 


Ai cũng bảo chắc là để xứ này cho nai ở. Tui thì 
nhất định không chịu thua, cố tìm cách để trị lũ nai 
này. Đềm đêm tui rình xem cách chúng ăn lúa. Nó ăn 
cũng như trâu bò ăn vậy thôi. Nhgĩa là lưỡi cũng le ra, 
ngoéo gọn bụi lúa rồi giật mạnh lên. 


Tui về nhà, ngồi suy nghĩ, nhủ thầm : “Như vậy là 
chết cha chúng mày rồi" ! Xách mác ra vườn, tôi đốn 
những cây tre lồ ô đem vô. Tui lần lượt bập nhẹ lưỡi 
mác vào cật thân cây tre, rồi lẩy ra lấy một miếng cật 
tre dài dài cỡ chiếc đũa bếp, hai bề cạnh bén như 
nước. Làm tới chiều tui đem ra ruộng, mỗi bụi lúa tui 
cắm vào một miếng tre cho thật chắc. Làm Xong về 
nhà, tui bảo mấy đứa nhỏ cứ việc ngủ cho thẳng giấc 
đi, đừng lo canh tuần gì nữa. 


Sáng bữa sau, tui chống chiếc xuồng be ra ruộng. 
Tui xăn quần lội xuống, tay nắm be xuồng dắt tới, vừa 
đi vừa mò theo từng gốc lúa mà lượm lưỡi nai. Thứ tre 
lŠ ô chẻ mỏng, cật bén như nước. Vô phúc cho con nai 
nào nhè ngoéo đó mà giật lên thì thế nào cũng phải 
đứt lưỡi. 


Mùa đó, ngoài cái huyện bán thịt lưỡi nai tươi cho 
bà con lối xóm nhậu chơi, tui còn phơi khô chở lên Sài 
Gòn bán cho cửa hàng mua để xuất sang Hồng Kông, 
Singapo được một tấn hai thịt lưỡi nai khô. Không tin 
hỏi bả thì biết. 


156 s,Xe tàng Truyện Trạng Tệt am 


19. CON CHÓ SĂN DŨNG CẢM 


Trời mới rạng đông, nghe con heo nái trong 
chuồng hộc hộc, tui biết là con heo rừng nọc chiếc vô 
nhảy đực heo nái mình nữa rồi. Tui chộp cây mác 
thong, kêu con chó Nô. Nó nhảy ra. Con chó Nô là loại 
con chó nòi giỏi vô cùng, nhưng lúc này nó có chửa 
gần đẻ nên cũng hơi ột ệt. 

Lúc tui chạy tới thì con heo nọc chiếc cũng vừa bỏ 
chuồng đi ra rồi. Nó to cỡ con bò, màu lông vàng hực, 
da lăn dầu chai, có u, có nần. Vừa đi, nó vừa nghếch 
cáo mõm như cây đàn bầu lên táp lốp bốp, nghe 
chẳng khác mình cầm mủng dừa dập úp lại. Hai cục 
bọt trắng xóa đóng bên hai mép miệng, gần chỗ cặp 
nanh trắng ởn, cong vút. 


Thấy tui tới con Nô đuổi theo sát, nó quay lại, mài 
đít, ngồi nhìn. Mũi nó khịt khịt như gà lôi kêu. Biết là 
gặp tay đối thủ đánð gờm, tui đứng chân chữ đinh, 
cầm phân hai cây mác, nhứ thử. Con nọc chiếc tưởng 
tôi đâm thiệt, nên hất mõm qua bên. Tui lẹ làng thu 
lại, đâm một nhát chí mạng vào nách nó, coi như con 
nít chơi, con nọc chiếc liền hất trở lại một cái trông 
nhẹ hiều, làm cán mác của tui gãy làm hai. Tui chới 
với suýt cắm đầu, tay chỉ còn cầm khúc cán mác, 
đứng xơ rơ. Thấy chủ sắp lâm nguy, con Nô nhảy vô, 
nhưng vừa nhập vào, liền bị con nọc chiếc đánh cho 


Truyện Ba TÌM s 157 


một cái văng bắn ra, va vào một góc cây tràm đánh 
ảng một tiếng, quỳ xuống đẻ một bầy con. Tám con 
chó mới để liền nhào tới cắn vào bố cái giò con heo. 
Con Nô tuy bị thương, nhưng lại nhảy vô chính điện, 
chẳng ngờ nó bị con nọc chiếc đánh bồi thêm một cái 
nữa, làm cho sọ đầu bế làm tư. Nó nhằm gíãy tê tê. 
Thấy vậy, tui nhảy lại bứt nám cổ thuốc hàn, vò vò rồi 
đắp vô vết thương và bứt sợi đây, dóc kiền cái đầu nó 
lại. Con chó ngồi dậy nghỉ một lúc cho đỡ mật, rồi lại 
xáp trận nữa. 


- Lần này thì con nọc chiếc đó có mà chạy đường trời. 
Tám con chó con cắn bốn cái giò căng ra, con Nô táp cái 
đuôi kéo nhũng nhẵng, còn tui thì xách cái khúc cán mác 
còn lại nhằm ngay đầu nó mà bổ xuống. Quần nhau một 
hồi, con nọc chiếc mệt lả, há họng thổ đốc. Nhanh như 
chớp; tui thọc cho nó một cán mác vô họng, thấu tuốt ra 
sau đít. Lũ chó con còn sung sức nên sủa gầu gâu. Con 
Nô, tuy cái đầu mới bể được ràng lại, chưa ăn khớp được 
hoàn toàn nhưng cũng cất tiếng sủa trợ chiến cho lũ con 
“cạch, cạch.. cạch ! cạch! _” 


20. BẮT RẮN HỔ 


Hồi ấy, chúng tôi đóng quân gần Cơi Nam, nơi bác 
Ba Phi ở. Thỉnh thoảng bác vô thăm tụi tôi và cung 
cấp nhu yếu phẩm. Có lúc thì mấy cây thuốc gò, mấy 
lố ngoại cảm tán, không quên mấy cái lưỡi lam cạo 
râu. Một lần tụi tôi ước : 


158 s.XÀo ràng Tìuyện Trạng ật am 


- Mùa nắng này phải chi được vài eon rắn hổ nấu 
cháo đâu xanh ăn cho mát I 

Nghe vật báo Ba quay sang : 

- Đái gì tụi bây thèm rắn hổ hâ ? Tưởng chuyện gị 
chứ ba thứ đó, làm gì cho hết. Hồi hổm tao bắt được, 
rộng eẩ ehue lu mái dầm chứa nướo mưa I 

- Làm sao mà bắt được nhiều như vậy bác Ba ? 

_- Đễ e† ! Tao bắt eon cóo, móc lưỡi câu rồi đem 
nhấp nhấp trước hang. Nghe hơi con cóc là rắn hổ bè 
ra liền. 

Thứ rắn hổ đó nghe "mệ" cóc thổi lỗ tai, hổng nhà 
đó nghe. | 

Thấy eon eóo nó nhảy chồm chồm, nó táp cái bốp 
mắc lưỡi eâu, thế là bắt ngon ơ ! Thứ đi chìa, đào hang 
đó nghe, có tì vết ăn hổng khoái ! 

Nghe tụi tui học nghề bắt rắn của bác, bác Ba 
quay sang nói : 

- Coi vậy mà bắt kiểu đó đâu só đủ nhậu, tao còn 
có cách này bắt hết trơn rắn hổ mà khỏe ra vậy đó ? 

- Trời ! Tài quá ha ! Ô mà cách nào bác Ba ? 

. Bác Ba lột cái khăn trên đầu xuống, quấn choàng 
hấu. rồi thong thả vấn một điếu thuốc gò tổ bố ý 
chừng để cho tụi này tập trụng suy nghĩ, rồi mới thong 
thả kể: ` 

- Có khó gì đâu. Hôm trước trời lụt, rắn hổ kéo 
nhau lên một cái gò cao. Trời ơi ! Nó nằm lên nhau 
chồng đống như rộng trong khạp vậy ! Mấy con chuột 


Truyện Ba TW 9 159 


bò lên nạp men sạch bách eho chúng. Thấy đã quá 
trời ! Tạo về, liễn đốn tre, trúc làm cái lọp biệt thự 
bằng bốn cái lọp bình thường. Tao bắt mấy con chuột, 
con cóc bỏ ở sau đuôi lọp, làm mồi nhử, rồi chống 
xuồng ra gò đặt dây miệng ngay chỗ bầy rắn ở, tao 
chông xuống lui ra bở, ngồi đợi. Nghe hơi mồi, nó 
ngéc đầu lên, khừ khừ hồng thua cọp LH Vậy mà 
hồng con nào nhào vô ráo. Tại sao tụi bây biết hồn ? 

- Sao vậy bác Ba ? Sao vậy ? 

- À ! Tại tao chưa mở nắp lọp ! 


Tụi tuị cười cái rần ! Lọp có nấn sao bác Ba 2 Ð 
lọp đâu có nắp tao quên ! À mà nó có biết mình gài 
bẫy, nên nó hỏng vô. Chờ hoài thấy hổng chắc ăn, tao 
tính bỏ về, thì rằng may có con rải: nhỏ chắc là đói 
lắm, bạo dạn bò vô. Thấy con kia vô được không mắc 
bẫy như hồi trước, nên mấy con sau tiếp tục bò vô đầy 
lọp. Chở con cuối cùng rút vô lẹp tao mới dở |op bỏ 
xuống xuồng, chống về ! Chắc mẩm kỳ này, chở ra 
chợ Cà MaU bán, mua thuốc gò hút x§ môi, aj ngở. 
một con rắn chừng năm ký lô vậy đó, nó tống sút đích 
lọp bò ra rồi nhào tới, phóng vô mình tao táp cái bôp, 
dính ngay đáy quần. Hết hồn, hết vía, tao chống sảo 
phóng lên bờ. Ai dè dây lưng tuột, con rắn tiêu luôn 
cái quần của tao ! 


Tụi tui ôm nhau bò ra mà cười, cười đến chảy 
nước mắt, một lát có đứa cắc cớ nói : 


- Rồi làm sao về nhà bác Ba ? 
- Tao theo kinh xuống kéo về... lạnh muốn teo ! 


160 s.Xhø tàng Tru/ện Trạng 1ệt am 


Hèn gì bữa nay bác đem vô cho tụi này có nửa 
khúc thuốc gò. 


21. CÁ TRÊ LUNG TRÀM 


Tui dẫn bầy chó săn vô Lung Tràm định lùng thịt, 
cũng dạo mùa nước rọt này đây, Dưới kinh, cá quẫy 
ùn ụt, trên rừng chim chóc bay rần rần. Mình muốn 
kiếm bậy một con nai để mai làm đám ky cho bà già 
vợ, chớ loại chỉm cá đó thường quá. Vùng Lung Tràm 
thuở đó còn đầy choại, dớn với cây tràm, đất trấp 
phập phếu, bởi vậy người ta mới kêu nó là Lung Tràm. 

Đã quyết đi vào khu vực có nai, nhưng đến mặt 
trời lên cao mấy sào, tôi vẫn chưa hạ được một chú 
nào. Bị nhiều bạn săn quần tới lui hoài, nên “bể” hay 
“đổ" nhanh như gió. Mỗi khi nghe chó vừa đánh hơi 
sủa lên, tức thì nghe một tiếng “bét” là chỉ còn cách 
đứng mà ngó theo. 

Đến lúc mặt trời gần đứng bóng, người cùng chó 
đã mệt mỏi, tôi mới về lại một góc cây tràm nghỉ mát. 
Chân bước từ từ, mắt cứ ngó dáo dát theo mấy con 
ong mật đang ăn bông trên đọt tràm, bất thần tui đạp 
lên mình một con nai chà đang nằm ngủ. Tui giật mình 
té ngửa, con nai cũng hoảng hồn nhảy dựng. Nó 
phóng một cái, đụng nhằm gốc cây to dội lại, té lên 
mình tui. Sẵn cầm cây mác trên mình, tui vớ chân sau 


Truyện Ba TÌM s ló1 


—Ểễ—————= 


con nai. Khứa một nhát vào nhượng. Còn lại ba chân, 
con nai cố bươn chạy. Bầy chó thấy vậy đuổi theo. BỊ 
rượt nột quá, con nai chạy giạt vào bìa rừng, phóng 
xuống Lung Tràm. Bầy chó chia làm hai, van theo hai 
mé lung. Con nai lội qua bên này, thì bị lũ chó bên này 
tấn công, hễ lội qua bên kia thì bị bị lũ chó bên kia ví 
ép. Nó lúng túng, lội qua lội lại mãi.. Tôi giục chó, vây 
chặt và ép lần cho con nai lội về hướng nhà mình. 

Ra tới ngã ba lung, thấy em tui đằng kia chống 
xuống lại. Tui kêu tiếp. Thằng em tôi chống sào vọt tới 
ngay bên con nai. Bây giờ con nai còn cố lội lờ đờ, cái 
đầu trên mặt nước. Thằng em tui với nắm lấy cái chà 
gạt con nai;+ lôi mạnh lên xuồng. Nhưng trời ơi ! Con 
nai chỉ còn có cái chùm ruột lòng thong dính ở phía 
dưới. Té ra nảy giờ nó bị cá trê dưới Lung Tràm bu 
theo rỉa sạch trọi thịt thà, xương xóc. Bầy cá cứ vây lấy 
con nai mà rỉa thịt làm cho con nai cứ trồi lui, trồi tới, 
vậy mà tui tưởng là con nai còn lội. Thằng em tui kéo 
lên xuồng với xác còn lại của con nai với cá tạ cá trê, 
con nào con nấy to bằng cườm tay người lớn. 


22. CÁ NUÔI 


- “Nè nè. Anh em đừng chày cá bổi : Cá bổi ăn 
không được đâu ! Anh em bộ: đội thì tôi thương lắm, 
mới nói cho mà biết vậy đó. Cá bổi (sặc rằn) tui nuôi 
trong vuông đất này là loại đặc biệt, chứ không phải 
nuôi loại thường để bán đâu. Chú em mầy cất chài đi ! 


162 è,XÂo tàHg THVỆH Trahg T4! am 


Câ bổi phật của quâ coi lớn bằng oái 0ø quật vậy, ohứ 
thịt ần chát ngấm thôi. Vô nhà biểu mấy đứa nhó lấy 
phô vải 6ÂR câu eä rô với tội eân câu cả lớo ra đây. 
Đứa bắt sàð 6àô, đửa bảt nhái nhót mà 6âu, mà nhấp 
rtột hồi än eRết trệt không hết. Mấy oon cả bối phệt lở 
chài lên đượê đó, thà xuống đìà lại đi. Thứ cá rô mề 
6ủa quà hai đứa âu một lát øô má khiêng, ehớ quân 
gũ nào àn cho hết, 6øn Rào öon nấy bàng bàn tay 
xòe, đa đen ttậy, trửng óé nóe, đuôi đồ ohót, mỡ sứng 
hhư mỡ rùa vậy. ®òn nói ehi đến eả lớo kếnh của qua 
huôi, eo ñào mả không mọộo hai sợi râu dài 6ỡ lóng 
tay sắp lên. Ghủ em mầy nhấp lén vải eon eá lóe thị 
biết. Tụi nhỏ xóm nảy thưởng lấy vây cá lóe oủa qua 
làm đồng xu để đánh đảo đó. Vì eá eôa qua eó eho ăn 
nồi đàng hoàng mà I Loại nào eho ân mồi nấy. Chủ 
em mầy trông thấy đó ! Vườn qua trồng rặc oó ba thứ 
cây : xoài, cau với đửa. Suốt năm, cây say oằn, eứ để 
trải rụng xuống eho cá An. Cá bổi thì ăn cau tầm vun 
nên thịt nó hát ngấm. Cá rô thì ăn xoài, bởi vậy cá rô 
thì nấu eanh ehua không cần bỏ mẻ, dằm me gì đâu. 
Né Ì Ráng nhấp ít con cá lóe mang về tối nấu cháo ăn 
tẩm bổ nghe. Cả vướn dừa của qua vậy đó, dừa khô 
cử tụng xuống mương, rụng bao nhiêu thì cá lóc táp 
ăn hết trọi. Bởi vậy thịt cá lóc nấu cháo khôi phải vắt 
nước cốt dừa mà ăn cũng béo ngậy. 


Truyện Ba TÌỤự s 163 


23. BẮT CÁ KÈO 


- Hồi xưa bác cũng có đi bắt cá kèo nữa hả, bác 
Ba ? 

Bác Ba đang cùng với mấy đứa cháu lối xóm ngồi 
chuyện trò từ trưa tới giờ dưới gốc bụi tre tàu trước 
nhà. Gió chướng thổi xạc xào cành lá. Ngồi thấy bác 
Ba có vẻ mệt mỏi, không muốn kể chuyện thêm nữa, 
thằng Truyền cắc cớ, kiếm chuyện hỏi thêm : 


- Ừ ! Cá kèo tao bắt dữ lắm. Có hôm lấy ghe mà 
chở. Bác Ba trả lời. 

- Thiệt vậy hả Bác ? Ủa, mà hồi đấy Bác bắt cá 
kèo ở đâu vậy ? 

Thằng Truyền lại hỏi, vẻ mặt coi bộ nghi ngờ, khó 
hiểu : 

Mấy đứa trẻ khác thì mở trừng mắt nhìn theo 
mấy ngón tay đang múa may như phù phép của 
bác. - 

- Nè, coi tao bắt đây ! Bác Ba đứng dậy trỏ một ngón 
tay xuống đất. Tụi con nên nhớ vùng biển Đá Bạc của 
mình hồi đó vô cho tới tận con kinh Lung Tràm này. Cá 
kèo lội đặc như bánh canh trong nồi. Nhưng ngày xưa 


mà, đâu có phương tiện gì nhiều để bắt cá kèo như bây 
giờ. Chủ yếu là bắt bằng tay thôi. Cũng không phải ai 


164 s,Xho tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


Cũng bắt bằng tay giỏi được như tao. Tụi con coi đây (bác 
Ba Xòe hai bàn tay ra giơ lên) đơn giản như vầy chứ mỗi 
lần tao thò tay xuống sông rồi giở tay lên và bắt được 
mười con, mỗi kẻ tay một con, nằm im không vẫy gì được. 
Cá kèo coi nó trơn lùi vậy chứ không con nào chạy ra tuột 
khỏi được tay tao đâu. 


Mấy đứa nhỏ ngồi nghe chợt thấy thấm ý, bật 
cười, cái đầu tụi nó gục gặc. Chỉ riêng thằng Thế 
Truyền không nói, cũng không cười. Nó ngồi yên, cHỉ 
đưa hai bàn tay ra trước mặt, cái miệng nó lép nhép 
nói gì như đếm thầm. Vụt một cái, nó đứng dậy, bước 
tới, nắm tay áo bác Ba Phi, hỏi : 


- Bác mói vừa nói mỗi kẽ tay bác bắt một con. Hai 
bàn tay có tám kẽ tất cả, vậy làm sao Bác bắt được 
mười con một lần 22? 


Không ngờ thằng nhỏ bất ngờ hỏi “treo cẳng 
ngỗng", Bác Ba đớ người một lúc, rồi đưa,tay vỗ vỗ 
xuống đầu nó để nựng nịu. Bác xuống giọng : 


- Đúng, Thế Truyền mày hỏi đúng. Thông thường 
làm gì bắt được một lúc mười cá kèo như vậy. Nhưng 
vì tay tao bắt cá “dính" quá, nên có số cá kèo định lội 
tới lội lui, chực sẵn bên ngoài, chờ tao thò bàn tay 
xuống mỗi lần như vậy, là chúng nó nhào vô hai con 
một lượt để “dính ké”. Nhờ vậy mà mỗi lần tao giơ tay 
lên thì được đến 10 con. 


Truyện Ba TÌM s 1ó5 


—= .=.ẽ.mm..==———— 


24. SỌ ĐẦU CÁ TRÊ 


Ông Tư khẽ đưa tay vuốt chòm râu bạc đang bung 
trắng trước ngựa. Ông say sưa kể tiếp chuyện cái “So 
đâu sá trê” của bác Ba Phi cho con cháu nghe. Cái 
búi tóc sau ót của ông từng lúc như cứ nhúc nhích, 
nhúc nhích : 


- Nè.. tụi con ngồi yên, đừng chồm tới nữa, để ông 
kể nữa cho nghe. Nhà bác Ba hồi trước có nuôi bầy 
heo nái.. Ò.. ờ.. Chuyện này mấy con nghe chưa 2 Số 
hôm nọ tới ngày Bác bán đàn heo rồi, mà bầy heo đi 
đâu chẳng thấy héo lánh về. Bà con lối xóm tới bắt 
heo con, đứng chờ đông nghẹt, chật cả nhà. Sốt ruột 
quá, bác Ba lội đi lùng kiếm khắp vườn chẳng thấy. 


“Chắc bị cọp ăn hết rồi !". Bác Ba thất vọng than 
thở, vừa lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. 


Vừa bước tới sàn nước, bác giật mình thấy vật gì 
cứ làm nhúc nhích, nhúc nhích cái sọ đầu con cá trê 
trông hình như cái sọ đầu muốn “bò" đi mà “bò” không 
được. Trời đất, lại quỷ ma ám ảnh nữa rồi, hay là.. 


Bà con đứng chờ bắt heo trong nhà nghe tiếng 
bác Ba kêu, liền chạy ra. Một tốp đứng cầm cây, dao 
mác vây quanh chực sẵn, số bà con còn lại thì ráp 
nhau cùng Bác ra khiêng lật ngược sọ đầu con cá trê. 


166 e.XÀo tàng Truyện Trạng Tệt am 


Hồng ngờ, bầy heo con từ trong vù chạy ra. Con hao 
mẹ vú lòng thòng cũng chạy vụt ra theo. 

Mọi người mới bật ngửa, cười ổ. Thì ra lúc nãy, 
heo nái mẹ dẫn đàn heo con đến sàn lăng ủi tìm cái 
ăn, nhưng nó ủi phá thế nào, làm sọ đầu cá trê của 
bác Ba lật úp lại nhốt gọn cả bầy heo, cả mẹ lẫn con 
vào bên trong. 


Kể tới đây, Ông Tư đưa lên nắn nắn sửa lại cái búi 
tóc sau ót. Ông cười hề hề : 


- Cái sọ đầu con cá trê của bác Ba thời đó bự c8 
vậy lận đó, các con ! : 


25. TRỨNG RỒNG ĂN XẢM XỊT 
MÀ HÔI MÙI TRO 


Số là hồi nằm, trời hạn, hạn gì đến lung bàu, địa 
ao... cả xứ này khô hết trọi. Tới tháng tư, tháng năm rồi 
mà mây trời cứ vần vũ hoài, không chịu mưa. 


Nhà tui thì có dự bị sẵn hàng trăm mái nước mưa để 
xài. Súc vật trong nhà tôi đều cho uống bằng nước mưa 
hết thảy. Thường ngày, tôi múc ba thau nước để dưới 
bóng mát chỗ bụi tre xiêm trước cửa, cho gà vịt uống. 


Bữa đó tui thấy có mấy con rồng bay qua ngó đáo 
dác để tìm nước làm mưa. Có một con bay sau chót, 


Truyện Ba TÌM 8 l67 


vóc dáng coi bề sô, liếo thấy mấy thau nướo, 6i môi 
thèm lắm, nó le lưỡi liếm mép. Tui định bụng bát một 
con rồng mần thịt ăn chơi. Tui lấy ba sợi dây niệt trâu 
nối lại, một đầu cột vô bụi tre xiêm, một đầu khoanh 
cái vòng để trên thau nướo. Tui thay ba thâu nước mưa 
thật trong. 


Bầy rồng đảo lại vòng sau, cái eon rồng bề sề đó 
liền hạ xuống, thọc mỏ vô thau nước, uống liền. Tui để 
cái vòng dây tròng đúng vô cổ nó, rồi oầm mác chạy 
ra nạt : “Rồng !". Con rồng hoáng hồn bay lên. Nhưng 
sao bay được 2? Nó lăn lộn, đập đuôi ầm ầm, lôi bụt tre 
nghiêng ngả. 


Con rồng cái đang có chửa. Lúc đó, tôi thấy sợi 
dây giãn ra kêu rắc rắc. Sợ đứt, tui liền nhào lại, nắm 
đuôi con rồng, thọc mác vào bụng nó. Tôi quyết lòng 
hạ nó để lấy thịt nhậu một lần cho biết mà. Bị đau quá 
cổ nên con rồng nhào một cái thật mạnh, lọt qua bốn 
cái trứng, và làm đứt luôn sợi dây. Nó lôi tui bay tuốt 
lên mây. Chóng mặt quá, tôi buông tay rớt xuống đất, 
hai chân lún sâu tới háng. 


Đến chừng nhổ hai chân lên được, tôi lết tại chỗ 
bụi tre, lượm bốn trứnbg rồng đem vô. Trứng nào 
trứng nấy lớn bằng trái dừa khô vậy. Chiều bữa đó, tui 
luộc bốn trứng rồng chín, rồi mới chạy kêu lối xóm mời 
bà con để mỗi người ăn một miếng cho biết. Trửng 
rồng ăn có ra gì đâu, nó xảm xịt mà hôi mùi tro thấy 
mồ. Không tin hỏi bả thì biết I 


1ó s ,Xho tàng Truyện Trạng Tệt /Vam 


7" — TS 


26. RÙA U MINH 


Đứng sau hè thấy khói lên trong hậu đất, tui lầm 
bẩm như vậy rồi bỏ vô nhà. Mới bưng chén trà lên hớp 
một ngụm, thì thằng Sáu hào hểnh chạy qua kêu : 


- Bác ba ơi, ai đốt cháy Lung Tràm, rùa bò qua 
hậu đất bác lểnh nghểnh. Hai bác cháu mình ra ví bắt 
ít con, chiều rang muối nhậu lai rai chơi ! 


Nghe nói nhậu rùa rang muối, tuí chép nước 
miếng, lật đật với cái bao bố tời rồi dông theo thằng 
Sáu liền. Hai bác cháu tôi vừa ra khỏi mé vườn thì thấy 
từ phía sau Lung Tràm rùa bò qua thật nhanh. Chúng 
còn ở xa ngoài kia, nhưng dường như thấy tụi tui nên 
nghểnh cổ nhìn. Đi tới chút nữa, bỗng bầy rùa ấy 
chụm đầu ngay vào phía chúng tôi khẹt lửa. Liền đó, 
mấy trái đạn ĐK.57 nổ ầm ầm trên đầu. Hai bác cháu 
tui phóng xuống mương, bươn chạy một bữa muốn 
phờ râu. Biết sao không ? Xe lội nước chứ rùa gì. 


Sau đó không lâu, cũng thấy lửa cháy ven Lung 
vậy. Cũng thằng Sáu hào hểnh qua, kêu : 

- Bác Ba ơi ! Xe lội nước đốt sậy, tràn qua tới hậu 
đất rồi kìa. Chạy trốn mau đi ! 


Hai bác cháu tôi chạy một mạch qua tới Lung Bùn, 
chém vè cho tới chiều. Về chưa tới nhà, thì thằng Ba 


“”= ® SG GỖ SGEHGGGUEOẶRAGSI-AOSSOEHOEEOAESEEEEBSSGa-aSGSGGEGR-E-ỹÏI ÖÏÖ]_..A ` 


Truyện Ba TÌu s ló9 
7=. gg....,...... ae súê 
Lùn chặn lại rủ vô nhà nhậu thịt rùa rang muối. Nó 
bảo là hồi trưa nó đốt giang sậy ven Lung Tràm, bắt 
được vài chục con rùa. Nó còn nói có mấy con bò qua 
hậu đất tui, bắt không được. Nghe nói mà tui tiếc hùi 
hụi. Hồi trưa thấy bầy rùa bò đó mà tưởng đâu xe lội 
nước, bỏ chạy trốn. Thiệt tức I 


Lại một lần sau nữa cũng thấy lửa cháy giang sậy, 
cũng thằng Sáu chạy qua kêu : 


- Bác Ba ơi ! Lần này đón bắt rùa thiệt đó. 


Hai Bác cháu tui cảnh giác, đứng núp trong bờ 
chuối nhìn ra. Tụi tui thấy từ xa những chấm đen đang 
động đậy, nhích dần về phía mình. Thằng Sáu dợm 
chạy ra bắt. 


Tui nắm tay nó, kéo lại : 
- Chết mẹ ! Xe lội nước I! 


Xe lội nước thiệt. Chúng căng thành hàng ngang 
chạy ngay qua. Hai bác cháu tôi chạy một mạch qua 
Lung Bùn, chém vè vô đám nga. Hai đứa chia ra hai 
chỗ. Trốn trong con lung này đầy sình lầy, xe lội nước 
khó mà càn vô được. 


Tui nằm chờ co ro trong một lùm nga, nghe tiếng 
xe chạy rù rù êm tai làm cơn buồn ngủ kéo ghị sụp mí 
mắt xuống. Trong mơ mơ màng màng, tôi nghe xa xa 
có tiếng lửa cháy, sậy nổ rốp rốp, gần gần có tiếng 
rùa bò qua sột soạt. Trước mắt tui, chập chờn hình 
ảnh những con rùa vừa bò ngang vừa ngóng cổ lên 


170 s.XÀo tàng Truyện Trạng Tệt am 


như nòng súng ĐK trên mui xe lội nước. Lại tốp rùa 
phía sau lội tới nữa, tới nữa. Rùa nhả lửa, khát đạn ầm 
ầm, rùa rùa.. Có một con cò đến bên chân tui, thở phị 
phò, phì phò... Tụi cứ nằm im nói thầm trong bụng : Kệ 
cha mày, đừng gạt tao chạy ra bắt, để rồi gặp xe lội 
nước nữa. Nhưng con rùa đó thật kỳ cục, cứ nhắm 
chân tôi mà bò lên, mà thở phì phò nóng hổi. Hơi thở 
Của nó hôi xăng tanh rình. Người ta nói không thèm 

- bắt rồi mà cứ ủi ủi vào chân mãi. Tui nổi xung, tống 
cho nó một đạp thật mạnh. Con rùa bỗng văng lên 
khỏi đọt nga, rớt trái ra giữa lung bùn một cái rùm, 
nước văng trắng dã. Tui giựt mình tỉnh dậy, vì bàn 
chân tui đau điếng. Đang ngổi xoa bóp, bỗng nghe ai 
bò xột xoạt lại gần. Thằng Sáu ! Nó đến sát bên tai, 
thì thào : 

- Chết rồi Bác Ba ơi ! Tính sao bây giờ ? Có một 
chiếc xe lội nước đang bò ngay vô chỗ này, bỗng 
nhiên nó lại văng bắn, lộn nhào ra giữa lung. Nó còn 
nằm ngửa bơi bơi hai sợi dây xích ngược lên trời như 
hai con cuốn chiếu lật ngược vậy đó. 


27. CÁCH BẮT KỲ ĐÀ SỐNG 


Nên biết là giống kỳ đà thích ở trong bọng cây. Hễ 
động đông là chúng chun trốn, có trời mà kéo ra. Bốn 
chân nó giương móng thật sắc, bấu cứng vào bọng 


Truyện Ba TU e 171 


cây, nắm đuôi kéo ra chỉ có nước là đứt ngang mà 
thôi. Cách duy nhất là muốn bắt được kỳ đà chun 
trong bọng cây thì phải dần khúc đuôi cho nhừ ra, rồi 
lấy gừng thật cay đắp vô, chừng đó nó tự nhiên lũ riệt 
gân cốt, tuột ra thôi. 

Vùng này có rất nhiều loại cây lớn mà bọng ruột 
như cây cuôi, tràm, trâm.. Kỳ đà về bao nhiêu cũng đủ 
chỗ để chun trốn. Mấy vạn săn Sông Đốc, Đường 
Ranh thẩy đều thúc thủ vô mưu. Riêng tui, đâu có chịu 
thua một cách dễ dàng. Thấy kỳ đà về mỗi lúc một 
nhiều, tôi đến tận chỗ nghiên cứu mấy ngày nghĩ ra 
cách bắt chúng. 


Đã nắm được chỗ yếu của nó rồi, tui về làm bẫy cò 
ke, gài bắt sống độ vài chục con; loại kỳ đà đực, thứ chạy 
giỏi nhứt. Mỗi con tui buộc vô chót đuôi một củ gừng thật 
già, rồi cứ thả cho nó về nhập bầy. Chờ lúc chúng kéo 
nhau ra đi ăn, tui mới dắt chó tràn đến rượt, chí tử. Lũ kỳ 
đà chạy về chỗ trú, chun hết vô bọng cây. Một bọng cây 
lớn chúng chung vô mấy chục con. Mỗi cây còn có một 
con ló đuôi ra, vì nó chạy sau chót. Tui sai bầy trẻ bắt ong 
vò vẽ cho chích vào khúc đuôi của con sau chót ló ra 
ngoài đó. Con kỳ đà bị ong chích đuôi đau quá, nên 
nghiến răng chịu đựng. Nó nghiến nằm chót đuôi con 
trên. Con bị bạn nhai đuôi đau quá, nên cũng nghiến 
răng chịu, lại nghiến vào chót đuôi con trên nữa. Cứ như 
vậy chúng bắt từ dưới nhai đuôi nhau vần công dài lên. 
Lên tới con trên hết, con kỳ đà đực mà tui có buộc vào 


172 e,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


một cục gừng đó. Nó bị bạn nhai vào cục gừng. Rồi con 
nhai cục gừng, bị cay quá nên chảy nước miếng ra, con 
kế dưới nhắm phải nước miếng cay; cũng bắt đầu chảy 
nước miếng dài xuống như vậy. Nước miếng có chất 
gừng ấy chảy dài xuống, tự thắm vào đuôi chúng, và 
chúng tự rũ riệt gân cốt mà tuột ra khỏi bọng cây. Chừng 
đó mình mặc sức bẻ móng, rút gân, trói kể chúng, chở 
đem đi chợ bán. 


28. CÁCH BẮT KỲ ĐÀ CHẾT 


Giống kỳ đà ở rừng U Minh coi chạy như gà con, vậy 
chớ không dễ gì bắt nó đâu. Một là chứng nhảy xuống 
sông lặn một hơi tới chiều chẳng chịu nổi lên, hai là có 
động, chúng chạy một cái rẹt, lẹ đến nổi có một lần, con 
trước dừng lại, con sau ngon trớn lao tới, đuôi con trước 
đâm vô họng con sau một cái trổ ra lỗ đít. 


Tui nghĩ ra một cách. Rủ dượng Tư nó vác ván 
ngựa ra chận trong rừng xa xa, ngoài mé ruộng thì kéo 
bảy tám con trâu chết bổ đó làm mồi nhử chúng. Bọn 
chúng xuất rừng, từng bầy, bò lọm thọm ra, đến bên 
những xác trâu chết, chúng chia nhau từng tốp mà ăn 
quýnh quáng. Tụi tui dẫn bầy chó săn phục kích sẵn ở 
mấy lùm sậy gần đó, chờ cho chúng ăn thật no nê rồi 
mới nhảy ra. Dượng Tư nó nạt : “Kỳ đà !” Bầy chó ùa 
tới. Bọn kỳ đà trực nhìn thấy, liền hè nhau mang cái 


Truyện Ba TÌư s 173 


bụng ột ệt đâm đầu chạy ngay vô rừng. Chúng chạy 
đến nổi mửa vãi thịt trâu ra. Tụi tui cứ ở sau đuôi mà 
rà tới. Chúng chạy hàng ngang như sợi chỉ giãng, đuôi 
con nào cũng ngay băng lại sau như cây chĩa. Lúc rượt 
sâu vô mé rừng, tôi nghe con chạy trước đâm đầu vô 
tấm ván ngựa mình đã chắn sẵn, nghe cái bụp. Tức thì 
nghe một tiếng “rộ .. t” kéo dài phía sau. Từng hàng 
dọc kỳ đà thúc sát nhau như một khúc cây nằm dài; vì 
đuôi con này đâm vô họng con kia thấu ra đít hết thảy. 
Một “khúc cây” kỳ đà như vậy đến mấy chục con. 
Chừng đó mình mặc sức mà về nhà đánh trâu ra cột 
kỳ đà về. 


29. BẮT HEO RỪNG 


Hồi đó, ở cặp theo mé rừng U Minh nầy, có làm 
ruộng nương, rẫy bái gì được đâu ! Heo rừng ngày đêm 
kéo từng bầy ra phá phách chịu không nổi. Những con 
heo nọc chiếc lớn như con bò, đi ra tới xóm, rượt nhảy 
đực heo nái nuôi trong nhà. Heo để ra con nào mình 
.. mẩy cũng sọc dưa, mỏ nhọn thon thon. 


Năm đó, tui có trồng mười công khoai lang với 
khoai môn. Khoai trúng thôi là trúng. Khoai lang lá 
mướt rượt như thoa mỡ, đọt bò vượt vượt. Còn khoai 
môn, tụi con nít ngắt mấy lá lớn thả lật ngửa dưới kinh, 


174 s,Xho tàng Truyện Trạng liệt Nam 
——_—————————_——_——_.2Ö 


làm xuồng bơi qua bơi lại. Vậy mà chỉ trong vòng một 
đêm thôi, tui mắc công chuyện phải đi sông Ông Đốc, 
mười công khoai bị heo ăn sạch bách. Ra thăm rẫy, tụi 
thấy mà buồn ghê. Heo lớn, heo nhỏ gì cũng ủi lút nửa 
Con xuống đất để ăn củ khoai. Tức bụng quá, tui chạy 
tuốt về nhà lấy cây mác vót ra. Cây mác của tôi bén 
như nước. Tui đi nhẹ nhẹ, cứa cho mỗi con một mác 
vào lưng, cứa xong, tôi vỗ tay nạt lớn : “Heo !” Ơi là 
trời! Bầy heo giật mình nhảy dựng lên, định tốc chạy, 
Nhưng nào có dễ đâu. Giống heo rừng xương sống 
ngay đơ như cây đòn gánh, hễ con nào phóng mạnh 
một cái là sụm xuống ngay. 

Tui kêu bà vợ chống xuồng ra, chở về xẻ thịt, đem 
đi bán. Mùa đó tui bán thịt heo rừng lấy tiền lại lời gấp 
mấy lần mười công khoai bị chúng ăn. 


30. CON TRĂN.. RỒNG 


Mùa nước năm đó, có một đêm trời mưa bão làm 
đổ ổ quạ ngoài cây tràm một. Lũ cò, diệc bị gió đánh 
rơi lướt khướt, rã cánh té đầy đường. Ở những lùm cây 
rậm, loài dơi quạ đeo thành đùm bằng cái thùng thiếc, 
sát vào các nhánh cây. Rừng tràm U Minh đêm đó nổi 
sóng ì ùm không thua gì sóng biển. Vợ chồng con cái 


Truyện 6a TÌU s 175 


tui ngủ trên túp chòi có sàn gáec, bị giông đẩy đưa tự 
như ngồi xuồng nan trên biển. 


Độ nửa đêm, tui nghe bên dưới sàn gác có tiếng 
động ở gần những bụi chung quanh. Chuyện đó thì 
cũng chẳng có gì là lạ. Thường những đêm mưa giông 
như vậy, lũ thú rừng bị ướt ổ, lạnh, đâm ra quạu, cắn 
lộn với nhau kêu ầm lên. 


Đến sáng thiệt mặt, dượng Tư nó từ đàng nhà 
mang một cái giỏ trên vai đi lượm cờ rót, dài dài lại 
nhà tui. Tui thì còn ngồi co ro trên sàn gác, chưa chịu 
dậy. Đang ngồi bập bập điếu thuốc, tui bỗng nghe 
tiếng dượng Tư nó la bài hải bên dưới 2? 


- Trời đất quỉ thần di ! Cái con gì dị hợm kỳ đời, 
anh Ba ơi ! 


Tut lật đật vớ cây mác thông, tuột xuống thang 
gác, chạy tới xem. Là tay thợ rừng đã từng sành sỏi, 
nhìn con vật đó, tôi cũng phải bí là, không thể hiểu nổi 
là giống vật gì. Cái mình là mình con trăn, nhưng trăn 
sao đầu lại có sừng 2 Cái đầu là đầu con rồng, nhưng 
tại sao rồng gì lại không chân mà tiếng kêu nghe “bét 
bét" 2? 

Con vật bắt đầu bò đi. Mình nó láng ngời, suông 
ống, đầu nó có sừng chà chôm, cổ nghểnh lên, miệng 
cứ kêu “bét bét”. Tui đặt tên đại nó là con trăn rồng. 
Nhưng dượng Tư nó không chịu, dượng bảo là con trăn 


176 *,Xho ràng Truyện Trạng Tệt Mam 
gấm vừa nuốt một con nai, đầu nai sòn ló ra ngoài, 
nên nhìn thấy nó lạ lùng như vậy. 


Con trăn rồng ấy cứ bò rới, nghểnh cổ, quØ sửng, 
kêu bét bót. 


31. DẦU MỠ RẮN 


Mấy chú coi kỹ lại đi, có phải là dầu hôi đâu ? Dầu 
mỡ rắn đó đa \ Hồi nẫm đến giờ tôi lấy về chứa đề 
thắp đèn măng xông, đèn tọa đăng, đèn ống khói, đên 
con cóc, đèn khí đá.. Ủa quên, đèn khí đá thì không 
phải, tôi thắp toàn bằng dầu mỡ rắn. 


Số là vào mùa nước chum năn đó, tôi chống 
xuồng, chở bầy chó đi săn. Con chó cái Nô của tui với 
tám con của nó đã phát thịt, nên rất hăng. Lũ chó ngồi 
trước mũi xuồng, còn tui chống đứng phía sau, cây 
mác thong để cặp bên chân. Vô rừng sâu một. đỗi, 
chín con chó bắt hơi thịt, ngoắt đuôi, tai đảo tới, mũi 
khịt khịt. Rồi cả bầy phóng lên bờ, đuổi ào ào vào 
rừng. Nhưng chỉ lát sau, bầy chó chạy bò càn trở lại, la 
oẳng oẳng, vãi cứt vãi đái.. Tui nghe cây rừng bị quật 
ào ào, gãy rốp rốp như một cơn bão lùa tới. Trực nhìn 
lên tôi thấy con một con rắn hổ mây lớn thôi là lớn, nó 
đang rượt đuổi, toan nuốt trọn bầy chó. Tui vội chụp 
cây mác, định nhảy lên cứu bầy chó, nhưng không kịp 


Truyện Ba TÌU s 177 


nữa. Con rắn đã nuốt hết sạch chín con chó, và nó 
đang lé mắt nhìn tôi, đầu nghềnh lên cao hơn đọt cây, 
hai hàm răng chơm chởm, trệu qua trệu lại. Con rắn 
nhìn tôi, nháy nháp cặp mắt hình như nó muốn mïm 
cười. Hoảng quá, tôi vội chụp cái bao bố tời đế gần 
bên, đội lên đầu. Con rắn phóng tới. Tui trịch ngang. 
Nó mổ xuống, ngoạm nhằm cái bao, nhai nhai. Lợi 
dụng lúc con rắn còn lo rẫy cho cái bao văng ra khổi 
miệng, tôi liền nhanh tay lật úp chiếc xuống lại, nằm 
gọn bên trong. Tui liền dựng đứng cây mác thong lên, 
thủ thế. Tui nghe chiếc xuồng rung lên bần bật và 
chuyển mình lún dần xuống. Rõ ràng là con rắn chụp 
hụt tui, nên bò đại lên đáy xuồng. Chiếc xuồng lún 
mạnh xuống, mũi mác đâm thấu đáy xuồng, trổ lên 
trên. Bỗng nghe một tiếng “re .. rẹt”, chiếc xuồng liền 
phình lên. Biết là con rắn đã bò qua khỏi, tui chui ra, 
lật ngửa chiếc xuồng lại. Nghe bầy chó kêu hực hực, 
ngó lại tui thấy còn đủ chín con, nhưng mình mẩy 
chúng dính đầy nhớt nhao, bọt bèa. Và trên mặt nước, 
thứ gì trắng trắng nổi lều bều như xăng đặc. Nhìn xa 
đằng kia, tui thấy con rắn bò đi cái đầu lắc la lắc lư. 
Như vậy là lúc mũi mác của tui đâm lủng đáy xuồng 
thì cũng là lúc con rắn bò ngang, nên bụng nó bị mũi 
mác rạch cho đổ mỡ, và tuôn chó ra như vậy. Tui vội 
vã kêu bà vợ mang thùng và lu ra vớt hết mỡ rắn nổi 
lềnh bềnh trên mặt nước. Không kể phần cho hàng 
xóm, tui thắng mỡ ấy để dành thắp đèn suốt mấy năm 
mới hết. 


178 e ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


32. CON KHỈ BIẾT MẦN RUỘNG 


Hồi mới về Lung Tràm khai hoang mần ruộng, vợ 
chồng tui bắt được một con khỉ con. Đem về nhà nuôi 
được một thời gian thì thấy nó lớn nhanh lạ thường lại 
khôn ngoan. Hễ mình làm gì mà nó thấy được là kể 
như không sớm thì muộn nó cũng sẽ làm theo. Chỉ có 
điều khỉ ở dơ, làm biếng tắm quá mà tui đâm ra không 
ưa. Bữa nọ, sẵn có khách đến nhà chơi đông, tui bày 
tiệc mần thịt khỉ để chiêu đãi anh em một bữa. 


Bạn bè cùng sáp vô, mỗi người một việc làm cho 
mau : đứa thì xắt sả, nạo dừa, đứa chẻ củi, bắc nước 
sôi.. Tới lúc tui đem con khỉ ra chuẩn bị đập đầu, 
nhúng nước sôi cạo lông thì “sự đời” lại đổi khác : Con 
khỉ khôn gần như người, chỉ khác là nó không biết nói. 
Biết mình sắp chết, nó mới gạt nước mắt qua bên, vừa 
quì xuống, chắp hai tay lạy tui ba lạy “tạ từ” và xin 
được mạng sống. Lúc đó, mọi người xung quanh có 
mặt đầy đủ, ai thấy cũng cảm động. Riêng già Ba Quế 
thì giựt búa trong tay tui lại, nói : 


- Thấy tội quá ! Thương cho nó quá. Thôi, đừng 
giết anh Ba à ! Thiếu gì thứ khác để mình ăn ! 

Ai cũng can ngăn, mỗi người cần nói một câu gần 
giống như nhau xiêu lòng, tui đành hạ tay xuống búa 


Truyện ồa TM s 179 


xuống, mở dây trói, thả con khỉ ra. Con khỉ mừng 
quýnh, chùi nước mắt, từ đó đến sau, tui cứ mần cái gì 
là con khỉ để ý cái nấy, làm theo được cả. Giống khỉ 
học nghề mau thiệt. Rồi, tui đi đâu nó cũng lót tót theo 
sau, và làm như người : phát đất, cấy, cày, nhổ mạ, 
vác lúa.. Nhờ có nó mà từ đó tui đỡ buồn, và cũng đỡ 
cực. Chẳng hạn như phát đất mần ruộng, hai người 
phát một công là giỏi rồi, vì đất toàn cỏ sắc lẫn cỏ lùn, 
bò lút đầu. Còn tui với khỉ thì phát được hai công, mà 
lại rồi sớm hơn người ta. 


Khỉ còn hay hơn tui ở chỗ nó mài phảng bén thấy 
sợ, không ai mài bằng, thành ra con khỉ phát “lát 
chém” không, ngoèo cỏ một lần ngập cù nèo. Tui thì 
quen phát “lát tạ", nên khó theo kịp nó quá. Với lại lúc 
mệt, tui hay hút thuốc, bà con ai cũng nghỉ hút thuốc. 
Con khỉ nhà tui thì đời nào. Có một bữa trời mưa lạnh, 
già Ba Quế thấy vậy, vấn thử điếu thuốc gò, rồi bặp 
bặp đốt đưa cho nó hút. Con khí lắc đầu, xòe bàn tay 
ra trước mặt ngăn lại. Già Ba Quế thấy “tức” trong 
bụng lắm, nhưng không sao bỏ thuốc, phát theo kịp nó 
được. Còn khi khỉ cầm tay cày đất thì hết chỗ nói. 
Đường cày của nó thẳng băng, đường nào ra đường 
nấy, thành thử mấy con trâu của tui rất mê. Nhưng có 
điều này, nhổ mạ thì khỉ bằng tui với già Ba Quế. Bởi 
lẽ bàn chân của nó nhỏ thó. Đứng dưới đất bùn không 
vững lắm, nên mỗi lần đưa mạ lên đập thì dễ té ngửa, 
sình bùn dính đầy đầu cổ, mặt mày. Mạ của khỉ nhổ 
cũng không được sạch, gốc rễ gần như còn dính 


180 se XÀo tàng Truyện Trạng )'?ệt Mam 


nguyên bùn đất. Bởi vậy mà mỗi lẩ:: vào mùa, vợ 
chồng tui rất khó kêu công cấy, ít ai vui vẻ chịu cấy 
cho tui, dù giá mướn có cao đến cð nào. Mà nếu có 
chịu cấy đi nữa bà con cũng phải hỏi gạn là mạ bác 
nhổ, hay khỉ nhổ vậy ? 


Mà nghĩ cho cùng, khỉ hồi đó đâu có đưa tay gãi đầu 
hay mằn mò, ngoèo móc đít thường như khỉ bây giờ. 
Cũng tại tụi thôi. Lân ấy tui lấy được tổ ỏng mật đem vệ 
đựng gần đầy một mái mật mà quên đậy nắp. Buổi trưa, 
con khỉ đi cấy về, mừng quá, nó nhảy tót chuyển qua 
chuyền lại trên mấy cây xiên nhà, rồi trật tay té xuống 
nằm trọn lồn trong mái mật ong, làm cho mật dính cả đít 
khu, đầu cổ. Từ đó kiến bu vô mình cắn nó hoài không 
ngớt, làm cho con khỉ phải mằn mò từ đầu tóc, đến đít, 
âu ngày rồi thành “tật" cho tới bây giờ l 


33. KHỈ ĐI PHÁT CỎ RUỘNG 


Hồi mới khai phá vùng này, khỉ nhiều vô kể. Mỗi 
bầy đông tới hàng trăm con, con lớn bằng đứa trẻ lên 
bốn, lên năm, chúng phá ác lắm. Tui trồng được thứ gì 
là nó vặt trọi thứ đó. Năm nọ, tui trồng rẫy khoai rộng 
lắm. Tới chừng có củ, nó móc ăn sạch sành sanh. Tức 
mình quá, tui tìm kế trị chúng một trận cho tởn. 


Truyện Öa Tu s 181 


Suy nghĩ hoài mà chưa có cách, giống khỉ khôn có 
hạng, đâu phải dễ dàng gì gạt được nó. Một hôm, nghĩ 
ra một kế. Cứ mỗi lần đi làm ruộng là nó bu lại ngồi 
trên đọt tràm dòm ngó. Tui chợt hiểu ra : À ! Đám này 
là chúa bắt chước. Vậy là tới bờ, tui kéo xuồng lên, 
múc nước trong xuồng uống, rồi rửa mặt. Nước trong 
xuồng tui pha mật ong ngọt lịm. Khi về, tui lội bộ, giả 
bộ bỏ quên xuồng. Vắng người, bọn khỉ xuống vừa 
uống vừa tắm đã đời. Cầm đầu có một con khỉ đột, 
đứng tới ngực. Nó khôn lắm, mấy lần đầu, nó đâu có 
chịu xuống. Thấy bầy khỉ con ăn, tắm đã đời, nó bèn 
mon men xuống làm thử; thấy êm re không có sao hết. 
Vậy là nó vô khâu. Tui mới làm cái bẫy trong xuồng, 
con nào nặng tới năm mươi kí mới bị sập. Cho nên 
thấy khỉ con bò qua đâu có sao, còn nó nhào xuống thì 
bẫy sập. Bắt được nó về, tui đâu cho ở không, tui bắt 
nó đi phát ruộng. Cũng phẳng, cù nèo đàng hoàng. 
Nó phát giỏi lắm, tui rồi một công thì nó cũng xong 
một công. 


- Vậy đám khỉ con đâu hết rồi bác Ba ? Có người 
hỏi. 

- Ờ, thấy chúa tể bị tao xiềng, lại bắt làm ruộng, lũ 
nhỏ tởn ông tởn cha nó, chừng nào mới dám tới, dám 
quậy nữa. Nói cho ngay, hồi đó khỉ chỉ mới có bắt 
chước thôi, chớ tay chân đâu có khều móc, chụp giựt 
như bây giờ. Tụi bây biết tại sao không 2? 


Thấy lớp trẻ ngơ ngác, bác Ba phì cười : 


182 s.Xho tàng Truyện Trạng lật Nam 


- Thì tại nó tắm ba cái mật ong mà tao gạt chúng 
đó. Lâu ngày dài tháng, mật dính vô lông, đi tới đâu 
kiến bu theo tới đó, ngồi đâu có yên, chúng quào móc 
riết thành tật, tới bây giờ làm sao sửa được. 


34. KHỈ ĐI PHÁT CỎ RUỘNG (tiếp) 


Thường ngày bác Ba đi phát, thì xách theo mo 
cơm với đồ ăn và cái Ấm đựng nước uống. Bác ăn thứ 
gì, thì cho con khỉ ăn thứ đó. Vậy mà bữa nọ bác quên 
phứt chuyện đem cơm ăn làm buổi đứng, thành thử 
bác gái phải đem cơm ra ruộng. 


Cơm nước xong, thấy trời nắng gắt, hai bác mới 
kéo nhau vô lùm cây ngả lưng tránh nắng. Thấy bác 
trai mần cực khổ, bác gái thương tình âu yếm. Bác trai 
nằm trong lòng cho bác gái nhổ tóc bạc chơi. Ngó 
ngoài đồng hoang vắng, gió mát, trời trong, bác trai 
động lòng phàm tục. Tới chừng ngó lại thấy con khí 
dòm lom lom, bác gái mắc cỡ rủa yêu : 


- Đồ quỉ, làm ăn gì bất nhân quá, hỏng sợ con 
cháu nó cười. 

- Cười cái con khỉ ! Bác Ba quay qua bỗng thấy 
con khỉ ngồi nhăn răng cười thiệt. 


Truyện öa TÌM s 183 

““.~....  ẻ.‹..(ẻổeẽ..G.. 

Chiều về, cơm nước xong bác Ba bắc ghế ra sân 
hóng mát, thì con khỉ bỗng biết kêu : Chí I chí ! 


Bác Ba trực nhớ chuyện hồi trưa, sợ lộ nên đưa 
đầu cho con khỉ bắt chí. Từ đó nó truyền nghề cho con 
cháu sau này. 


Ở với người riết rồi con khỉ học được chuyện nói 
tiếng người. Một hôm nó hỏi bác Ba : 


- Tại sao con sáo bác nuôi mà không nhốt trong 
lồng, còn nó thì luôn luôn bị xiềng xích ? 


Nghe nó hỏi, bác Ba cũng bí rị. Mà thiệt tình là 
như vậy. Con khỉ thì đi làm đứng buổi với bác, còn con 
sáo thì ở nhà chơi nhông nhống suốt ngày, lại còn 
được bác hái ớt hiểm cho ăn, bắt cả cào cào bỏ vô 
keo, đem về đút từng con cho nó. Bác Ba Suy nghĩ 
một lát rồi trả lời : 


- Tại vì nó biết bắt chước, mày không thấy sao 2? 
Mỗi lần tao đi làm về, nó đều nói theo sắp nhỏ : “Hoan 
hô bác Ba” ! 


Nó chỉ bắt chước chuyện người ta nói, còn mày thì 
lại bắt chước chuyện người ta làm. Tao phát cổ thì mày 
phát; tao cấy thì mày cấy. Ở đời bắt chước người ta nói 
thì được. Ví như, tao đi làm về đang mệt mà nghe nói 
“Hoan hô bác Ba” thì còn đã hơn đi lên cung trăng. 
Còn mày mà lỡ sút xiềng ra, mày bắt chước tao... thì có 
nước tao vọt xuống sông, đội lục bình ! 


184 s.XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


Nhớ chuyện cũ, con khỉ ôm bụng cười lăn cho đến 
đứt ruột mà chết. Nó chết nhăn răng, thế mà bác Bạ 
tưởng nó đang cười. Tới chừng quạu quá, bác lấy chân 
đá cho nó một cái, mới hay là nó đã chết tự hồi nào. 

Còn con sáo, không biết đứa nào cắt cớ dạy cho nó 
nói tầm bậy. Lần ấy, bác Ba đi làm về mệt, bác không 
nghe nó nói "Hoan hô bác Ba” như mọi bữa nữa, mà thay 
bằng một câu khác. Nó vừa nói lên mấy tiếng “Bác Ba 
lấy", thì bỗng đâu con mèo từ xa nhảy đến, chụp cái rọt, 
cắn cổ con sáo, tha tuốt lên nóc nhà. 

Bác Ba lấy chiếc khăn rằn, lau mồ hôi trán, thở 
phào nhẹ nhõm. 


35. HEO ĐI CÀY 


Nhà tui không nuôi bò, chỉ có một bầy heo với một 
bầy trâu. Đứng trong nhà dòm ra, thì chuồng trâu ở 
phía tay trái, chuồng heo ở phía tay mặt. Xứ này, vào 
ban đêm là muỗi kêu như sáo thổi, trâu hay heo gì 
cũng phải căng mùng cho nó ngủ cả. 


Mùa cày năm đó, mưa chụp xuống hơi sớm, nên 
tôi phải riết cày ba đám ruộng kẻo ngập nước mất. Cứ 
vậy, tui cày xong buổi, thì thả bung ba con trâu ra cho 
bà nhà làm gì thì làm. Đầu canh năm, bả kêu tôi thức 
dậy mở chuồng, lùa trâu ra ruộng tiếp tục cày nữa. Tôi 


Truyện Ba TU s 185 


chỉ để ý một điều là lúc nằm ngủ phải quay đầu vô 
vách, để khi giật mình thức dậy đứng lên, đi ngay ra 
mở chuồng trâu phía tay trái, rồi ùa đi. 


Trâu nhà tui có con đực pháo và con cái chim là 
cặp hay nhứt. Giống trâu “phồn"”, mạnh vô cùng. Vai 
ngang, bụng thắt, mông to, đi bền hết kể. Một đêm 
mới đầu canh năm là tui lùa trâu ra ruộng, gác ách, 
cày. Trời còn tối nhìn hai con trâu bữa nay kéo cày, tui 
lấy làm lạ. Hồi lùa ra thì chúng chạy lúp xúp, đến 
chừng cày, chúng lại kéo đi vù vù, hăng hái vô cùng. 
Tui đánh trâu cày tới sáng. Khoảnh đất một mẫu tây 
đã khoanh được hơn bảy vòng nong. Nhưng mặt trời 
càng lên, cặp trâu càng đi chậm. Tui cứ cầm cày, mắt 
ngó xuống đường miệng la : “ví vô pháo ! thá ra chim", 
tay thì quất roi tới tới. Lạ đời ! chẳng những hai con 
trâu chẳng nghe ví thá gì, mà miệng cứ thở hồng hộc, 
bước đi lệch bệt đến nỗi muỗi mòng cắn vàng đít mà 
chúng cứ ngoay ngoáy cái đuôi một khúc cụt ngủn, 
chớ không chịu thò ra quơ đập như mọi ngày. 


Cày thêm một lúc nữa, hai con vật nằm ì ra, tui nổi 
giận đánh con bên này một roi thật mạnh, nó la “ét” 
một tiếng. Đánh con bên kia nó cũng la “ét ét" như 
Vậy. 


Đến chừng khi nhìn kỹ lại, tui mới bật ngửa ra, hồi 
hôm, vì vợ tôi sửa cái chõng ngủ ngược đầu, trước khi 
đi ngủ, nên quên để ý. 


186 s.XÄo tầng Truyện Trạng 12t Mam 


Đến chừng nghe bả kêu, tui mắt nhắm mắt mở bật 
dậy, tui cứ đi ngay ra nhà mở chuồng phía tay trái như 
mọi bữa. Ai ngờ lại mở lộn nhằm chuồng heo.. 


36. LÚA NỞ NGẦM 


Năm đó, ruộng vừa cấy xong là trời chụp mưa 
xuống lu bù suốt nửa tháng liền, mấy cánh đồng như 
Lung Tràm, Kinh Ngang nước lên mênh mông lai láng. 
Ban ngày gió nổi, sóng bổ có vỏi. Đồng lúa mới cấy, 
ngập lút mất tăm. Trên mặt ruộng, chỉ còn số ít loại 
cây điên điển trổ bông vàng lơ thơ. Đêm đêm bầy cúm 
núm phải đậu trên ngọn cây sậy mà gử. Tiếng “cum 
cum” _ "cóc cóc" trải vẳng trên mặt nước đồng nghe 
mà nẫu ruột ! Thôi thì ai cũng tính mùa ruộng năm nay 
đi theo bà thủy hết rồi, nên kể thì mua trúc về đan lờ, 
người thì đốn tre vô, cắt trúm định làm nghề bắt lươn 
kiếm ăn. Tui thì ngồi khoanh tay rế, than vắn thở dài 
với vợ con mà chịu trận. 


Qua đợt mưa dai dẳng, nắng bắt đầu tốt lại. Tui lủi 
thủi chống xuồng đi thăm ruộng. Thì thăm cho nó 
chừng vậy, chớ còn gì nữa mà mong ! Đồng nước như 
biển, sóng ba đào, lúa thóc nào mà còn cho được ? 


Lạ thay, lúc tui chống xuồng ra tới giữa đất, thì 
bỗng thấy nhiều đóm gì trăng trắng đang loi nhoi đằng 


Truyện 6a Tu ẻ 187 
__-sggoigi2li02/2000801ck012-pniE2lx-db< 2< 200 L3Ên c2 nà 3ê E2: Ho cocixecLot cu 
xa. Ohống rút lại, tui coi kỹ. A ! Những cøn chàng bè ! 
Tại sao chúng bị mắc kẹt đầu dưới nước, hai cẳng 
chồng lên và chòi đạp chới với vậy ? Lấy làm lạ, tui 
nhảy m xuổng, mò coi. Úy trời đất thánh thần ơi ! 
Ruộng lúa còn sống nhăn ! Lúa đang nở ngầm dưới 
đáy nước. Lúa chuyển mình nở nghe rào rào ! Những 
con chàng bè này mò cá ăn thụt đầu mò vô gốc lúa bị 
lúa nở mắc kẹt, không rút lên nổi. Khoái quá, tui 
chống xuồng đi “nhổ” chàng bè. Tui “nhổ” một lát, trói 
bỏ đầy nhóc xuồng be tám. Chống xuồng về nhà, tui 
cho bả hay, bảo ngày mai cắt tranh ra mà bó ba cái 
lúa đang nở ngầm lại, kẻo để đến mùa nó lốp hết. 


37. NẾP DẺO 


Hồi nắm tui có cấy một công nếp cò hương, thứ nếp 
thật rặt, hột suông óng, trộng bân. Giống nếp này cấy ở 
miệt đất Tháp Mười, U Minh mới khai phá thường rất 
trúng. Mỗi công từ hai mươi lăm gia sắp lên. 


Nhân ngày đám giỗ ông già vợ tui, bả xay mấy gia 
để xài. Chị em lối xóm xúm lại phụ, gói nào bánh ít, 
bánh tét. Bữa sau, bọn con trai, con gái cũng quây 
quần đến che rạp, làm heo, làm gà, bửa củi, xách 
nước.. Ai công nào việc nấy. Chỉ có mấy lão già tụi tui 


188 e_XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt /Mam 


không việc làm, ngồi khề khà uống trà, ăn bánh mà 
tán dóc. 


- Nghe nói nếp của anh dẻo đặc biệt, để ăn thử. 
Nếp dẻo hơn nếp Nàng Bè của tui, qua năm cho đổi 
vài gia làm giống anh Ba hả ? 


Nghe anh bạn già Hai Móm nói vậy, tui cười, hất 
mặt bảo : 


- Thì cứ lột một cái bánh ít mà ăn thử ! 


Già Hai Móm lấy một cái bánh loại mình ngọt, 
nhân trắng, lột ra, lửm trọn lỏn vô miệng. Tui dòm 
chừng hoài mà chẳng thấy chả nói gì. Chả cứ cắn 
cứng, nheo mắt, gục gặt cái đầu mà “ngậm nghe”. Một 
lúc lâu, tui tức quá, với lấy một cái mình trắng nhân 
ngọt, rồi cũng lột ra định ăn thử. Nhưng bột nếp dính 
lẹo nhẹo trong lá quá chừng, nên gỡ không ra. Tui bực 
mình, rảy mạnh một cái, chiếc bánh ít văng bổng lên, 
dính vào cây xiên nhà. Con chó của tôi đứng chực hờ 
từ nảy giờ, thấy vật nhảy phóc lên táp liền. Chẳng ngờ 
nếp dẻo quá hai hàm răng con chó dính cứng trong 
bánh ít, thân thể nó bị treo tòn ten trên cây xiên nhà. 


Truyện Ba TÌM s 189 


“=x-=. `... 6s 


38. CĂN BỆNH DA CỔ CỦA TÔI 


Coi vậy chớ da cổ tôi không phải là lang beng, hay 
trổ đồi mồi gì đâu nghe I 


Số là hồi đó đất U Minh này còn cao, về mùa mưa, 
nước rừng đổ ra cuồn cuộn, màu đỏ thẫm như nước 
trà. Các kênh rạch nhỏ uốn éo tuôn nước ra sông Ông 
Đốc. Sông Ông Đốc đổ nước ra biển. 


Thuở ấy, hai bên bờ sông Ông Đốc là rừng dừa 
nước ken nhau chạy một mạch tới gần mé biển, rồi 
như giật mình dừng lại chới với. Con sông có chỗ 
rộng tới ba trăm mét. Đã nói con sông nước chảy 
mạnh như một con rắn nằm đập đuôi, nên ban đêm 
nhìn vào cọc cừ nào cũng thấy chất lân tỉnh ánh lên 
từng bựng sáng lòa. Con nước ròng xuống, những 
hàng cột đáy quật ầm ầm, dây kẽm chẳằng trên đầu 
cột đáy gió rung kêu o... o.. Xuồng đi đường, có dịp thả 
xuôi nước, qua ngang những rượng đáy nghe đánh 
vèo một cái mà phát chóng mặt. 


Lần đó, tui cùng dượng Tư nó chèo chiếc ghe cà 
dom đi chợ Cà Mau mua ít xi măng về xài. Lỡ con 
nước, tụi tui phải về con nước ròng đêm. Tui ở phía 
Sau kềm lái, thả theo chiều nước xuôi băng băng. Đêm 


190 s,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt am 
nen ngi6%cic“SlăNg¿.agbbe-ddis Tiết 00) 0 0 MGGID II  G NgG 


tối đen như mực, tôi cứ nghềnh cổ nhìn theo làng Sáng 
Sáng trên trời mà lái theo đó. 


Ghe đang lao tới vun vút, tôi bỗng nghe dượng Tự 
nó ngồi trước la : “Coi chừng gạt !". Tức thì tai tui nghẹ 
cái “vèo”, thân thể nhẹ bỗng, ghe lũi tuốt lên mé bờ, 
Dượng Tư nó la bài hãi, tui tức quá, trả lời : 


- Tui không còn thấy đường nữa. Sợi dây kẽm 
chằng cột đáy gạt văng cái đầu tui mất rồi. 

Tui nghe tiếng nói mình phát ra chỗ cần cổ chứ 
không phải chỗ cửa miệng. Nghe vậy, dượng Tư nó lật 
đật chạy lại mò cái đầu ráp lại cho tui, rồi ổng lấy hồ xi 
măng trét trét quanh cổ. Vì đêm hôm lụp chụp, với 
nữa không có cái bay nên ổng tô xi măng không láng 
được, đến bây giờ da cổ tui mới sần sượng vậy đó. Ai 
không tin làm thử coi mà biết. 


39. PHÁ LUẬT GIAO THÔNG 


Hồi đất rừng mới khai phá, xứ này trồng dưa hấu 
trúng lắm. Trái lớn từ ba gang tay vòng trở lên. Đố ai 
ra rẫy dưa mà ôm được ba trái, nhảy quá khỏi nương 
ống thì tui ở đợ cho tới già ! Mỗi năm vào mùa trồng 
dưa, thích thú làm sao. Gió chướng thổi hây hây. Dưa 
mới xây bàn than, lá Xòe cánh quạt, dưa bỏ vòi lại 


Truyện Ba Tu s 191 


phóng đọt trắng phau, cứ Sáng ngày ra ruộng, thấy trái 
lớn lên như thổi. 


Từ Rạch Lùm, đến Trùm Thuật, Bãi Ghe vòng qua 
Kinh Ngang, Đường Ranh, Lung Tràm, một vủng dưa 
bạt ngàn ! Sáng sáng, con trai, con gái, đứa đội nón 
nỉ, đửa mặc áo bà ba trắng, gánh thùng tưới nước đi 
hàng dọc trên những bờ mương ống. Thùng thiếc chói 
nắng lớp chớp, gió chướng thổi rào rào nghe mát rượi 
trong lòng. 


Rồi đến gần Tết, vào độ mùa dưa chín, lái buôn 
miệt trên đổ ghe xuống lớp lớp để dọ giá, trả kèo, 
người trong rẫy cuồn cuộn ra các chợ sắm áo là, quần 
lụa. Dưa đi Cà Mau, dưa đi Bạc Liêu đều phải chở 
bằng xuồng, ghẹ, chớ không chở bằng xe được, vì 
đường xe bây giờ rất giằng xóc, dưa chở sẽ bể hết. Cò 
Tây đã cấm chuyện này từ lâu. Đúng là lộ xe thuở đó 
cũng gồ ghề thật. 


Mặc dù Cò Tây cắm ngặt không cho chổ dưa bằng 
Xe, nhưng một bữa đó chiếc xe đò Hiệp Thành phá lệ. 
Xe chạy từ Cà Mau lên tới Cầu §ập, thì bỗng có một 
thằng Có Tây thổi tu huýt khoát tay, chận xe lại : 


- Tại sao chở dưa hấu trên mui xe ? 
Tên cò Tây hỏi. Người tài xế xe Hiệp Thành đáp : 
- Dạ, đâu có, ông cò ? 


| Thấy tên cò Tây hầm hừ, người tài xế ngó ngoái 
lại sau, bỗng anh ta giật mình kinh hãi, trả lời : 


192 s,Xho tầng Truyện Trạng liệt Nam 


- Thưa ông cò, đó là đầu hành khách, đó ông xem 
kỹ lại đi ! Vì đường xá gồ ghề quá, xe ohạy xóe quá 
làm đầu hành khách thối lủng mui xe, trổ lên phía trên, 
và mắc kẹt ở đó.. 


40. THỤT NÒNG Ô - BUÝT 


Mùa hạn năm đó, tôi đi rừng ăn ong. Mang gùi, 
xách mác, lội cả buổi vẫn chưa tìm thấy một tổ ong 
nào. Trong lúc thối chí, tui định quay về, bỗng gặp một 
tổ ong bự thôi là bự. Nó đóng trên một cành cây tràm 
bằng cỗ vế, thân tràm cong xuống như một cần bẫy. 
Đứng xa nhìn lại, thấy những con ong già chớp cánh tợ 
có ai cầm một tấm vải gấm mà phất. 


Tui nổi lửa đốt đuốc, rề vô thổi. Ổ ong đóng quá 
cao, lúc thổi, tui phải trèo lên ngồi trên đầu kèo. Ong 
già bay đi hết, tui dùng cây mác mà xeo mật. Thật 
cũng sơ ý, tôi vừa nạy sức khúc mức với tấm tàn ong, 
thì cây kèo tràm bỗng bật lên, bắn tui bay đi cái vèo. 
Ối trời ! Tui nhắm mắt chịu trận. Bay đến mãn trớn, tụi 
bị rớt xuống ngay một đám rẫy của ai ? Rãẫy trồng bí 
đao, trúng quá xá kế I 


Sau lúc định thần, tui xác định phương hướng. 
Đây là vùng rẫy Năm Căn. Và tui nghĩ cách để trở về 
nhà. Sẵn còn cầm mác trên tay, tui cắt một trái bí đao, 
bổ đôi ra theo chiều dọc, khoét bỏ ruột, làm xuồng. 
Tui quơ thêm một mớ củi khô, bỏ vô xuồng, đẩy ra 


Truyện 8a TÌM s 193 


sông, theo nước xuôi thả ra biển, hướng về phía vàm 
sông Ông Đốc. Xuồng đi đến nửa đêm. Tiết tháng 
chạp, trời lạnh quá, tui mới nhen lửa chất củi vô đốt để 
hơ cho ấm. Nào ngờ tui lại vô ý để lửa cháy làm chín 
mất một lỗ “chiếc xuồng vỏ bí" của tui. Nước xoi mội, 
chảy vô ào ào một hồi, chiếc xuồng chìm ngấm. Tui cứ 
nương theo ngọn sóng mà lội vô bờ. Nào ngờ lội một 
hồi, tui bị sóng đánh tấp vào một bè hạm đội nổi của 
bọn Mỹ đóng tại cửa sông Ông Đốc. Đoạn trèo lên nhà 
bè Mỹ mới là gay. Bốn bên trống hoang. Tụi nó cờ bạc 
gì ở trồng, nói chuyện xí xô, xí xà. Túng quá, tui phải 
chui vô họng một cây ô-buýt lớn nhất trên hạm mà 
nằm cù co chỗ ổ cò súng, Nằm một hồi, nghe ấm quá, 
tui ngủ một giấc. 


Tới chừng nghe có người rục rịch bên ngoài, tui 
giật mình thức dậy thì, trời ơi, bọn lính đã nạp đạn vô 
súng nghe một cái rốp. Chưa kịp chui ra, tui liền bị 
chúng nhấc cò cái bụp. Toàn thân tui bị bắn ra, cọ vào 
nòng súng kêu nghe cái “có.. ét”. Mình mẩy tui nóng 
phừng. Gió rít hai bên lỗ tai tui vèo vèo. Đến mãn tầm, 
tui bị rớt xuống đất nghe một cái bịch. Thật bọn Mỹ ở 
hạm đội nổi tại sông Ông Đốc chơi ác quá, chúng lấy 
tui làm nùi giẻ lau nòng súng cho chúng. 


Sáng ra, tui thấy mình được chúng bắn rót nhằm 
vào vùng đất Khánh Bình Tây, ngay sau hè nhà mình. 


194 s.Xho tàng Truyện Trạng \?ệt Vam 


41. CHÉM TRỰC THĂNG 


Bữa đó, tui đang phát vườn thì có một chiếc máy 
bay đầm già từ hướng Cà Mau vè vè bay xuống. 
Chúng đảo vòng vòng khu vực Lung Tràm, Kinh 
Ngang. Chuyện đó thường thôi. Tụi Mỹ, Diệm không đi 
coi chỗ đóng bót thì cũng vẽ họa đồ để lấn đất. Nghĩ 
vậy, tui cứ yên chí lom khom phát tới. 


Không ngờ đảo một lát, chiếc máy bay lại sết vòng 
nhặt ngay đất tôi. Tui nóng mặt, xách phảng ra đứng 
bờ hậu, chống nách nhìn. Bất thần, chiếc đầm già bị 
lệch tay lái, húc vô ngọn cây dừa lão ở bờ ranh đất tui 
một cái ầm, làm cây dừa gãy lòi cổ hũ. Tui nổi xung, 
xách phẳng chạy đón đầu, định dứt cho nó một nhát. 
Nhưng thằng Mỹ tài công thấy tui hằm hằm, liền bẻ lái 
trịch ngang, ló mặt ra, đưa tay vẫy cười làm lành : 

- Chào mông xừ Ba Phi ạ ! xin lỗi lỡ đụng chút 
thôi! 


Tui nạt lại : 
- Chém chết mẹ mầy chớ lỡ I 
Nhưng nó đã chạy tuốt về Cà Mau. 


Bị tui chửi, nó giận, sáng bữa sau đem trực thăng 
vô đổ quân đánh trả thù. Từ sáng cho tới trưa, nào là 
“cồng cộc”, phản lực bỏ bom mù trời, nào là “cán giáo” 
xoáy vo vo khắp bờ liếp. Có chiếc hầm của mẹ con cô 
Hai Xoài ở cặp ranh đất tui bị “cán giáo” phát hiện, 


Truyện Ba TÌM s 195 


chúng đớp quyết vào. Tám mẹ con cô ta kêu la ùm 
trời. Tui đang ôm cây phảng chém vè gần đó, nghe 
con nít la khóc quá chịu không nỗi, liền vọt lên tiếp 
cứu. Hai chiếc cán giáo cứ đớp vào một chỗ như cặp 
chuồn chuồn đá nước. Chúng chọi bộc phá nổ ình ình, 
đất tung lên có ngọn. Tiếng con nít, tiếng đàn bà càng 
khóc la thảm thiết I Ruột gan tuí như bị ai vò xé chín 
khúc. Không còn biết sợ gì nữa, tui vung phẳng nhào 
vô chém ngay đầu một chiếc “cán giáo". Thằng Mỹ 
thấy tui liều mạng, nó hoảng hồn, bẻ tay lái ngang, bê 
cái đuôi trở lại. Thuận đà, tui vớt trái một phảng nữa. 
Chiếc cán giáo rụng lìa khúc đuôi. Thằng Mỹ cắn răn 
nhăn mặt, kềm cứng tay lái cho chiếc “cán giáo” cắm 
đầu xuống Lung Tràm. Ba bữa sau, xác thằng Mỹ nổi 
lên, cái mặt nó còn nhăn nhó và hai hàm răng của nó 
như cắn chặt lại. 


42. TỜ GIẤY KHEN 


Tờ giấy khen của huyện cấp cho tui về thành tích 
đóng góp võ khí cho bộ đội công binh đánh tàu đó ! 


Số là ở đây tính theo đường chim bay ra cụm pháo 
Rạch Ráng độ bảy tám cây số. Thường đêm, pháo nó 
thụt vô ầm ầm như giã gạo chày ba. Đạn pháo bay 
từng bầy, chẳng khác le le về ăn đám mạ. Người ở 
trong tầm pháo riết rồi cũng đâm ra chai lì. Nghe trái 
pháo nào đi kêu “hú hú” thì kệ thây nó, chỉ để ý những 


19ó s _XÀo ràng Truyện Trạng Tệt dam 


trái kêu "khè khè”, "khẹt khẹt" như tiếng vịt xiêm cổ gù 
thì mới chui vô hầm. 


Một bữa, cán bộ mình truyền rao cho đồng bảo 
kiếm đầu đạn ô-buýt lép cho "công trường" để tháo kip 
làm chất nổ đánh tàu. Khắp xóm xôn xao kéo nhau đi 
tìm kiếm, đào bới. Tui già cả rồi, yếu thì làm theo cách 
yếu. Đêm đó tui nhóm một bếp lửa thật lớn giữa sân, 
quạt cháy bùng ngọn lên rồi xoắn tay áo đứng chờ. Tụi 
pháo binh thấy vậy tưởng đâu mình đang làm mít tinh. 


Bọn pháo thủ bắt đầu khai hỏa. Ban đầu chúng 
thụt loại pháo 105 ly từng bầy bay tuốt ra sau ruộng nổ 
ùng ình. Một hồi lâu, bộ thấy đạn đó nhỏ, thụt lọt tay, 
chúng mới thay đạn cỡ 155 ly. Cỡ này là “vô khẩu” tôi 
rồi đó ! Tui đứng nghiêng bên cạnh, nhìn từng bây đạn 
pháo bay qua. Bất thần có hai đầu đạn quá thấp mới 
vừa nghe khẹt khẹt là nó kẹp gọng kềm vào sườn tui. 
Không có cách nào tránh kịp, tui nhảy dựng lên, la lên 
một tiếng, cặp nách gọn hai đầu đạn pháo 155 ly bay 
bổng qua sông. Vì mất đà, tui bị té xuống bờ đìa một 
cái rất đau. Lúc đứng dậy phủi đít, tui thấy mắc cỡ, 
bẽn lẽn. Thôi, sẵn trớn đó tui ôm hai đầu đạn pháo lên 
huyện nạp luôn. Bả ở nhà tưởng đâu tôi bị chết mất 
xác rồi, bả mần heo làm đám ma, khóc ngỏn ngon. 
Tui xách tờ giấy khen trên huyện về, thấy vậy, rửa 
chân treo lên quất một bụng cháo lòng heo, còn nhậu 
lai rai thêm vài ly ba xị đế. Không tin, thì hỏi bả coi ! 


Truyện Ba Tu s 197 


43. NÓI DÓC CÓ SÁCH 


Thằng cảnh sát Xọn ở trụ sở xã Khánh Bình Tây 
sai lính dân vệ lên bắt tui về, vì tội ba năm rồi tui 
không đóng thuế đất, và không chịu làm khế ước cho 
nó đó. Theo lời thằng Ủy viên tài chánh Mi, là tui phải 
đóng số tiền là hai mươi bảy ngàn tám trăm sáu mươi 
ba đồng bốn cắc tư. Hừ ! Cái thân già làm không đủ 
lm, không có một đồng xu cạo gió, tiền đâu mà đóng 
cho nó dữ vậy 2? Thế là chúng giam tui ba ngày liền 
không thả về. 


Đến buổi chiều thứ tư, thấy trời chuyển mưa mù 
mịt, tui mới nghĩ ra một kế, bèn ngồi khóc. Thằng cảnh 
sát Xọn thấy vậy hỏi, tui mới nói thiệt với nó : 


- Không nói giấu gì cảnh sát, mấy ngày nay tui 
tính không đóng tiền, nhưng chuyện đó quả là lỗ quá 
rồi. Số là tui tiếc có hăm mấy ngàn mà giờ chịu bỏ tới 
mấy trăm ngàn, uổng biết bao nhiêu ! Bó bạc tui giấu 
trên đọt dừa, bà nó ở nhà làm sao mà biết để lấy vô. 
Mưa điệu này chắc là rã tan hết. 


- Vậy thôi, ông hãy về rút lấy đi, rôi mai đem tiền 
xuống đóng ! 


Thằng Xọn sốt sắng bảo tui như vậy, rồi thả tui về. 


Ba bữa sau đó, rồi mười bữa sau, tui cũng không 
moi đâu ra tiền mà đem xuống đóng cho nó. Thằng 
Xọn biết là mắt điếm tui nên báo ra quận. Thằng 


128 s.XÀo ràng Truyện Trang 1ệt Mam 


Nhung, quận trưởng quận Rạch Ráng sai lính bảo an 
vô bắt tui nữa. 

Ra đến quận, thằng Nhung điểm mặt tui thách : 

- Nghe đồn bác nói dóc dữ lắm hả bác Ba Phi 2 
Mấy thằng tề xã mắc điếm bác, chớ tui thì.. còn lâu I 


.* Tui chỉ nói dóc lai rai để giúp vui cho trẻ lối xóm 
vậy, chổ đâu giầm nói dóc với quận, quận trưởng như 
ông. 

Tên quận Nhung cười ngặt nghẽo : 

- Bác mà nói dóc cho tôi tin thì tôi số thả bác về 
liền đó. 

Tui làm ra vẻ uể oải : 


- Quận trưởng là người lớn, có nói dóc cũng phải 
tra sách vở đàng hoàng chớ ai 4m nói tay ngang. 


- Bác nói dóc có sách à 2 
- Ba bộ : Thượng, Trung, Hạ, đều có đủ cả. 


- Vậy bác về lấy bộ nào cho thật tốt, đem xuống 
tui Xem I 


Tui xin thằng quận Nhung, ra chợ đón xuồng quá 
giang về nhà. Ba bốn ngày sau, không thấy tui xuống, 
thằng quận Nhung nhắn bảo tôi đem sách xuống cho 
nó. Tui mới nói lại với người đem tin rằng : “Anh về nói 
với quận trưởng là cuốn sách dóc nhất tui đã giao hết 
cho ổng hồi bữa đó rồi". 


“Ll2 TÀNđ 
TRUYỆN TRẠNG 


VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 


